Hồ THANH DIỆN (Chủ biên) 
NGÔ KIỀU LINH - HÀ THANH HUYỀN 


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

■ 



TRUNG HỌC Cơ sở 


(Tái bản có sửa chữa và bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 



jCòí nóc ấầu 

Sau một thời gian ngắn phát hành, cuốn Thiết kê bài giảng Giáo Dục 
Công Dân 6 được đông đảo bạn đồng nghiệp gần xa đón nhận, sử dụng để 
tham khảo cho bài giảng của mình. Không những thế, nhiều bạn còn gửi thư 
góp ý, nhận xét mong cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ! 

Chúng tôi tiếp thu những ý kiến đó vào việc biên soạn và xuất bản: 

Thiết kế bài giảng Giáp Dục Công Dân 6 

Cuốn sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm 
2002 - 2003. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Giáo Dục Công 
Dân 6 dựa vào chuẩn mục tiêu bài học được quy định trong chương trình và 
được xác định cụ thể trong từng bài học. Nội dung cuốn sách thể hiện dầy 
đủ nội dung sách giáo khoa và đồng thời đưa ra phương pháp, phương tiện 
dạy học, cung cấp tư liệu tham khảo với mục đích tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để giáo viên giảng dạy tốt môn Giáo dục công dân 6. 

Các bài giảng trong "Thiết kế bài giảng..." được cấu trúc một cách hợp lí 
với nội dung phong phú, phù hợp với tinh thần đổi mới, với phương châm 
phát huy tối đa tính tích cực hoạt động nhận thức của học sính. 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là công cụ thiết thực, góp phần hỗ trợ 
các thầy, cô giáo giảng dạy môn Giáo Dục Công Dân 6 trong việc nâng cao 
hiệu quả bài giảng của mình. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến 
đóng góp của các thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để cuôh sách ngày càng 
hoàn thiện hơn. 

CÁC TÁC GIẢ 


3 



4 



Bài \(1 tiết) 

Tự CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THE 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Giúp học sinh hiểu biết những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức 
khỏe, rèn luyện thân thể. 

• Ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thân thể. 

2. Thái độ 

Có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, giữ gìn và chăm sóc sức khỏe 
bản thân. 

3. Kĩ nãng 

• Biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể. 

• Biết vận động mọi người cùng tham gia và hưởng ứng phong trào thể 
dục, thể thao (TDTT). 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Thảo luận nhóm. 

• Giải quyết tình huống. 

• Tổ chức trò choi sắm vai. 

c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

• Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do Công ti Thiết bị Giáo dục I 
sản xuất. 

• Giấy khổ A 0 + bút dạ. 

• Báo Sức khỏe và đời sống. 


5 



• Các bài tập. 

• Tục ngữ, ca dao Việt Nam nói về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ. 

D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÓP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Bài mói 

Giới thiệu bài: Cha ông ta thường nói: “Có sức khỏe là có tất cả, sức khỏe 
quý hơn vàng”. 

Nếu được ước muốn thì ước muốn đầu tiên của con người đó là sức khỏe. 

Để hiểu được ý nghĩa của sức khỏe nói chung và tự chăm sóc sức khỏe của 
mỗi cá nhân nói riêng, chúng ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay. 

_ Hoạt động của GV và HS _ Nội dung cần đat _ 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 

GV: Cho học sinh đọc truyện “Mùa hè kì diệu". 1. Tìm hiểu bài (truyện đọc ) 

HS: Trả lời các câu hỏi sau: 

a) Điều kì diệu nào đã đến với Minh - Mùa hè này Minh dược đi tập 

trong mùa hè qua? bơi và biết bơi. 

b) Vì sao Minh có được điều kì - Minh được thầy giáo Quân 

diệu ấy? hướng dẫn cách tập luyện TT. 

c) Sức khỏe có cần cho mỗi người hay - Con người có sức khỏe thì 

không? Vì sao? mới tham gia tốt các hoạt động 

GV: Tổ chức cho học sinh tự liên hệ bản như: học tập, lao động, vui chơi 
thân... giải trí v.v... 

HS: Cá nhân giới thiệu hình thức tự chăm 
sóc, giữ gìn sức khỏe và rèn luyện 
thân thể. 

GV: Chia lớp thành 3 nhóm và hướng dẫn 
HS thảo luận theo nhóm. Có thể tiến 
hành thảo luận nhóm theo 3 cách sau: 

Cách 1: HS trả lời, GV ghi nhanh lên bảng 
(đại diện mỗi nhóm 4 em: 2 nam, 

2 nữ). 

Cách 2: Các em tự ghi vào phiếu nộp lại 
cho GV và GV đọc lại cho cả lớp 


6 




nghe (chọn mỗi nhóm 4 phiếu). 

Cách 3: Mỗi nhóm tự ghi vào tờ giấy khổ 
to (GV: chuẩn bị cho mỗi tổ 1 tờ 
giấy khổ AO + bút dạ). Sau đó các 
nhóm treo lên bảng để cả lớp 
cùng góp ý và thảo luận. 

HS: Các nhóm nhận xét, bổ sung ý kiến. 

GV: Nhận xét, bổ sung. 

HS: Ghi bài vào vở. * Sức khoẻ là vốn quý của con 

người. Mỗi người phải biết giữ 
gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống 
điều độ. Hằng ngày luyện tập 
thể dục, năng choi thể thao để 
sức khoẻ ngày một tốt hon. 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

Sức khoẻ là tài sản vô giá. Không có gì 
quý hơn sức khoẻ. Chúng ta có sức khoẻ 
thì sẽ có tất cả. Cho nên mỗi người chúng 
ta cần biết tự chăm sóc sức khoẻ cho bản 
thân. Tích cực phòng bệnh và chữa bệnh. * HS tự liên hệ. 

Hoạt động 2 

THẢO LUẬN NHÓM VE Ý NGHĨA CỦA 
VIỆC Tự CHĂM SÓC SÚC KHỎE, RÈN LUYỆN THÂN THE 

GV: Yêu cầu mỗi nhóm cử 1 thư kí ghi 2. Ý nghĩa của việc chăm sóc 
biên bản, nhóm trưởng trình bày ý kiến sức khỏe, tự rèn luyện thân 
của nhóm trước lớp. thể 

HS: Thảo luận theo 3 chủ đề sau: a ) Ý nghĩa: 

Nhóm 1: Chủ đề “Sức khỏe đối với học + Sức khỏe là vốn quý của con 
tập • người. 

Nhóm 2: Chủ đề “Sức khỏe đối với lao + Sức khỏe tốt giúp cho chúng 
động”. ta học tập tốt, lao động có hiệu 

Nhóm 3: Chủ đề “Sức khỏe với vui chơi quả, năng suất cao; cuộc sống 
giải trí”. lạc quan vui vẻ, thoải mái, yêu 

HS: Sau khi thảo luận xong, các nhóm đời- 
trưởng lên bảng trình bày. 


7 





GV: Hướng dẫn cả lớp bổ sung ý kiến và 
tổng kết. 

GV: Cho HS bổ sung thêm ý kiến về hậu - Nếu sức khỏe không tốt: ngồi 
quả của việc không rèn luyện tốt sức học uể oải, mệt mỏi, không 
khỏe. tiếp thu được bài giảng, về nhà 

không học bài dẫn đến kết quả 
kém. 

- Trong công việc mà sức khỏe 
không đảm bảo thì công việc 
khó hoàn thành, có thể phải 
nghỉ làm việc gây ảnh hưởng 
nhiều đến tập thể, thu nhập 
giảm đi. 

- Tinh thần buồn bực, khó chịu, 
chán nản, không hứng thú 
tham gia các hoạt động tập thể. 

Ghi chú: Phần này nếu có điều kiện thì sử 
dụng phưong pháp sắm vai, tiểu phẩm. 

Ví dụ: 

1. Một học sinh dáng điệu mệt mỏi, gầy 
gò hay xin nghỉ học để xuống phòng y 
tế. 

2. Một bác công nhân ốm yếu, nghỉ việc 
để chữa bệnh, nhà nghèo, con không 
được đi học. 

GV: kết luận, chuyển ý. 

Để có kết quả học tập tốt, lao động tốt, 
duy trì một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc 
thì phải xác định ý nghĩa của việc chăm 
sóc sức khoẻ - tự rèn luyện sức khoẻ để có 
sức khoẻ tốt. 

Hoạt động 3 

HỌC SINH LÀM BÀI TẬP 

GV: Cho HS làm bài tập trắc nghiệm sau: b) Rèn luyện sức khỏe như thế 
HS: Đánh dấu X vào ổ I I ỷ kiến đúng. n à° : 


8 





- Ăn uống điều độ, đủ dinh dưỡng 

- Ăn ít, kiêng khem để giảm cân !_ 

- Ăn thức ăn có chứa đủ đạm, can xi, sắt, 

kẽm... thì chiều cao phát triển sớm. Q 

- Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều. [ 

- Hàng ngày luyện tập TDTT L ] 

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh. LJ 

-Vệ sinh cá nhân không liên quan 

đến sức khỏe. EH 

- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe I_j 

- Khi mắc bệnh tích cực chữa bệnh 

triệt để. □ 

GV: Nhận xét và cho điểm học sinh. 


GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập ở lóp. 

HS: Giải quyết các bài tập tình huống sau: 

Bài 1: Một bạn gái đang học lóp 6, cân 
nặng 38,5 kg, cao 1,38 m, có “thấp” 
không? làm sao để tăng chiều cao? 
Muốn thon thả hơn thì ngoài tập thể 
dục, thể thao cần có chế độ ăn uống 
như thế nào? 

HS: Trả lời giúp bạn gái câu hỏi này. 

GV: Gợi ý: 

1. Nếu cha mẹ “rất cao": em có cơ hội 
tăng chiều cao. 

2. Chế độ dinh dưỡng: ăn thức ăn có 
chứa: 

- Đạm (thịt, trứng, sữa...). 

- Sắt, kẽm: (gan, lòng đỏ trứng gà...). 

- Can xi: (cá, tép, tôm v.v...). 

- Không kiêng khem. 

3. Thể dục: bóng rổ, bóng chuyền, đu xà, 
bật cao, bơi v.v. 

Bài 2: Em hãy nêu tác hại của nghiện 


- Ăn uống điều độ, đủ chất dinh 

dưỡng... (chú ý an toàn thực 
phẩm) 

- Hàng ngày luyện tập thể dục 

thể thao. 

- Phòng bệnh hom chữa bệnh. 

- Khi mắc bệnh tích cực chữa 

bệnh triệt để.. 


3. Bài tập 

Bài 1. 

Bài 2. 


9 



thuốc lá, uống rượu? Nếu bị dụ dỗ hít, 
chích hêrôin, em phải làm thế nào? 

GV: Gợi ý: 

- Cung cấp những số liệu cụ thể về tác hại 
của thuốc lá, rượu, ma túy. 

- Ví dụ: Một em học sinh tại trường THCS 
Ngô Quyền - Ba Đình - Hà Nội dùng 1 kim 
tiêm đã sử dụng đâm vào tay 18 bạn. Hậu 
quả sẽ ra sao? 

GV: Nhận xét và cho điểm. 

3. Củng cố 

Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP, KIỂM TRA THÁI ĐỘ 
GV: Đưa ra các tình huống. 

HS: Lựa chọn ý kiến đúng: 

- Bố, mẹ sáng nào cũng tập thể dục o 

- Vì sợ muộn học nên Hà ăn com _ 

vội vàng [_j 

- Tuấn thích mùa đông vì ít phải tắm r 

- Mai hay đau bụng nhưng ngại đi khám Q 

- Mẹ thường xuyên đưa em đi kiểm tra 

sức khỏe I ị 

GV: Em cho biết những hoạt động cụ 
thể ở địa phương em về rèn luyện 
sức khỏe. 

HS:- Sáng sớm các ông, bà tập thể dục. 

- Các cô, chú chạy bộ xung quanh hồ. 

- Chơi cầu lông (cả già lẫn trẻ). 

- Tập thể dục nhịp điệu. 

- Đá cầu, đá bóng, tập bơi... 

GV kết luận toàn bài. 

Cổ xưa có câu: “Thà vô sự mà ăn cơm hẩm còn hơn đeo bệnh mà uống sâm 
nhung”. 


Đáp án: 

- Ý kiến đúng: 1,5. 

- Ý kiến sai: 2,3,4. 

(HS được thưởng điểm) 


10 




Một người có sức khoẻ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc của họ là họ 
sẽ có tất cả. Một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ - nếu họ có cái quý giá nhất, 
đó là sức khỏe. Vì vậy, ở tuổi còn nhỏ chúng ta phải biết quý trọng, giữ gìn sức khoẻ 
của mình. Đó là việc làm tốt để giúp đỡ bố mẹ và người thân. 

4. Dặn dò 

• Bài tập về nhà: b, d (sách giáo khoa tr.5). 

• Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về sức khỏe. 

lài liệu tham khảo: 

• Hỏi đáp dinh dưỡng - Báo Sức khỏe và đời sống. 

• Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề sức khỏe, ngày 
27/03/1946. 

Tục ngữ cao dao: 

- Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa. 

- Càng già, càng dẻo càng dai. 

- Com không rau như đau không thuốc. 

- Thà vô sự mà ăn com hẩm còn hơn đeo bệnh mà uống sâm nhung. 

- Bảy mươi chưa què chớ khoe rằng lành. 

- Bảy mươi chưa đui chớ khoe mình lành. 

- Thuốc phiện hết nhà, thuốc trà hết phèn. 

- Rượu vào lời ra. 

Vấn đề bạn quan tâm: 

• Ngày thế giới chống hút thuốc lá: 31/5. 

• Ngày thế giới vì sức khỏe: 7/4. 

• Việt Nam: Hội nghị tăng cường sức khỏe: 18/2/1998. 

• Cách phòng chống cận thị học đường. 

• Hãng COLGATE - Chương trình Nha học đường. 


11 



Bài 2(2 tiết) 

SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Học sinh nắm được thế nào là siêng năng, kiên trì và các biểu hiện của 
siêng năng, kiên trì. 

• Ý nghĩa của siêng năng và kiên trì. 

2. Thái độ 

• Quyết tâm rèn luyện tính siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động 
và các hoạt động khác. 

3. Kĩ nãng 

• Có khả năng tự rèn luyện đức tính siêng năng. 

• Phác thảo được kế hoạch vượt khó, kiên trì, bền bỉ trong học tập, lao 
động... để trở thành người tốt. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Thảo luận nhóm. 

• Giải quyết tình huống. 

• Tổ chức trò choi sắm vai, tiểu phẩm. 

c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

• Bài tập trắc nghiệm. 

• Chuyện kể về các tấm gương danh nhân. 

• Bài tập tình huống. 

• Tranh bài 1 trong bộ thực hành GDCD 6 do Công ty Thiết bị giáo dục 
I sản xuất. 


12 



D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRẼN LÒP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

a) Hãy kể một việc làm chứng tỏ em biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân. 

b) Hãy trình bày kế hoạch luyện tập thể dục, thể thao. 


3. Bài mói (Tiết 1) 

Giới thiệu bài: 

Cách 1: GV sử dụng bộ tranh. Sau khi cho HS quan sát, yêu cầu các em nói 
rõ nội dung các bức tranh đó nói lên điều gì? Từ đó GV có thể dẫn 
dắt vào bài học hôm nay. 

Cách 2: Nhà cô Mai có hai con trai, chồng cô là bộ đội ở xa, mọi việc trong 
nhà do ba mẹ con cô tự xoay sở. Hai con trai của cô rất ngoan. Mọi 
công việc trong nhà: rửa bát, quét nhà, giặt giũ, com nước đều do 
hai con trai cô làm. Hai anh em còn rất cần cù, chịu khó học tập. 
Năm học nào hai anh em cũng đạt học sinh giỏi. 

Câu chuyện kể trên nói lên đức tính gì của hai anh em con nhà cô Mai? Đức tính 
đó được biểu hiện thế nào? Ý nghĩa gì? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay. 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

GIỚI THIỆU BÀI 


GV: Gọi 1, 2 HS đọc truyện “Sác Hồ tự 
học ngoại ngữ\ 

HS: Cả lóp lắng nghe bạn đọc và theo dõi 
SGK của mình. 


1. Tìm hiểu bài (Truyện đọc) 


GV: Yêu cầu HS dùng bút gạch chân 
những chi tiết cần lưu ý trong câu 
chuyện (trước khi GV đặt câu hỏi). 
HS: Cả lóp cùng suy nghĩ, cùng làm việc. 
GV: Yêu cầu học sinh trả lòi các câu hỏi sau: 
Câu 1: Bác Hồ của chúng ta biết mấy thứ tiếng? 


13 






HS: Trả lời theo phần đã gạch chân trong SGK. 
GV: Bổ sung thêm: 

Bác còn biết tiếng Đức, Ý, Nhật..., 
khi đến nước nào Bác cũng học tiếng 
nước đó. 


Câu 2: Bác đã tự học như thế nào? 

HS: Trả lời: Bác học thêm vào 2 giờ nghỉ 
(trong đêm). 

Bác nhờ thủy thủ giảng bài, viết 10 từ 
mới vào tay, vừa làm vừa học; sáng 
sớm và buổi chiều tự học ở vườn hoa; 
ngày nghỉ trong tuần Bác học với giáo 
sư người Italia; Bác tra từ điển, nhờ 
người nước ngoài giảng. 

GV: Nhận xét, bổ sung, cho điểm. 

Câu 3: Bác đã gặp khó khăn gì trong học tập? 


HS: Trả lời: Bác không được học ở trường 
lớp; Bác làm phụ bếp trên tàu, thời 
gian làm việc của Bác từ 17 - 18 giờ 
trong 1 ngày, tuổi cao Bác vẫn học. 

GV: Bổ sung: Bác học ngoại ngữ trong lúc 
Bác vừa lao động kiếm sống vừa tìm 
hiểu cuộc sống các nước, tìm hiểu 
đường lối cách mạng... 

Câu 4: Cách học của Bác thể hiện đức tính gì? 

HS: Trả lời: Cách học của Bác thể hiện đức 
tính siêng năng, kiên trì. 


GV: Nhận xét và cho HS ghi. 


+ Bác Hồ của chúng ta đã có 
lòng quyết tâm và sự kiên trì. 

+ Đức tính siêng năng đã giúp Bác 
thành công tcong sự nghiệp. 


GV: Kết luận, chuyển ý. 

Bác Hồ của chúng ta học trong nhà trường không nhiều. Nhưng nhờ lòng 
quyết tâm và sự kiên trì tự học mà Bác đã nói được nhiều thứ tiếng nước ngoài. 
Đức tính đó của Bác đã là tấm gương cho các thế hệ con, cháu Việt Nam 
noi theo. 


14 



Hoạt động 2 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ 

GV: Đặt vấn đề. 

Dân tộc ta có truyền thống lao động cần cù, siêng năng. Trải qua hàng 
nghìn năm lịch sử giữ nước và dựng nước, chúng ta có biết bao nhiêu con người 
đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước mà thành công của họ là nhờ tính 
siêng năng và kiên trì. 

GV: Em hãy kể tên những danh nhân mà 2. Nội dung bài học 
em biết nhờ có tính siêng năng, kiên 
trì mà thành công xuất sắc trong sự 
nghiệp của mình. 

HS: Nhà bác học Lê Quý Đôn, GS - bác sĩ a) Thế nào là siêng năng, kiên 
Tôn Thất Tùng, Nhà nông học - GS trì? 

Lương Định Của, Nhà vãn Nga 
M. Gorki, Nhà bác học Niu tơn... 

GV: Trong lóp của chúng ta, bạn nào có 
đức tính siêng năng trong học tập? 

HS: Tự liên hệ thực tế những bạn đạt kết 
quả cao trong học tập nhờ siêng năng. 

GV: Ngày nay có nhiều nhà doanh nghiệp 
trẻ, nhà khoa học trẻ, những hộ nông 
dân làm kinh tế giỏi... Họ đã làm giàu 
cho bản thân, gia đình và xã hội bằng 
sự siêng năng, kiên trì. 

HS: Làm bài tập trắc nghiệm sau (đánh 
dấu (x) vào ý kiến mà em đồng ý): 

Người siêng năng: 

- Là người yêu lao động. 

- Miệt mài trong công việc. 

- Là người chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ. 

- Làm việc thường xuyên, đều đặn. 

- Làm tốt công việc không cần khen thưởng. 

- Làm theo ý thích, gian khổ không làm. 


15 



- Lấy cần cù để bù cho khả năng của mình. 

- Vì nghèo mà thiếu thốn. 

- Học bài quá nửa đêm. 

GV: Sau khi HS trả lời, GV phân tích và 
lấy ví dụ để HS hiểu kĩ bài. 

HS: Lắng nghe GV phân tích và phát biểu 

thế nào là siêng năng, kiên trì. * Siêng năng là phẩm chất đạo 

đức của con người. Là sự 
cần cù, tự giác, miệt mài, 
thường xuyên, đều đặn. 

* Kiên trì là sự quyết tâm làm 
đến cùng dù có gặp khó 

GV: Nhận xét và kết luận. khăn, gian khổ. 

HS: Ghi vào vở. 

GV: Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức và 
chuẩn bị trả lời câu hỏi cho tiết sau. 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

Siêng năng, kiên trì là phẩm chất, đạo 
đức của mỗi người. Để đánh giá đúng đức 
tính này cần phải thông qua các hoạt động 
cụ thể. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì 
thông qua các hoạt động học tập, lao động, 
các hoạt động khác của mỗi cá nhân. Để 
thấy được tinh thần nghiêm túc trong công 
việc - Mong muốn đóng góp cho sự thành 
công chung của đất nước. 

TIẾT 2 

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 

GV: Kiểm tra bài cũ và hướng dẫn cho HS b) Biểu hiện của siêng năng, 
bài học mới. kiên trì 

(GV: lấy nội dung kiểm tra để dẫn dắt) 


16 






Hoạt động 3 

TÌM HIỂU BIỂU HIỆN CỦA SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ 
TRONG CÁC LĨNH vực HOẠT ĐỘNG 

GV: Chia nhóm để HS thảo luận. 

HS: Thảo luận theo 3 chủ đề: 

CĐ ỉ: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì 
trong học tập. 

CĐ 2: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì 
trong lao động. 

CĐ 3: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong 
các lĩnh vực hoạt động xã hội khác. 

Khi thảo luận xong, cử I nhóm trưởng 
ghi kết quả lên bảng. 


GV: Chia bảng hoặc giấy khổ A 0 thành 3 
phần với 3 chủ đề: 


Học tập 

Lao động 

Hoạt động khác 

- Đi học chuyên cần 

- Chăm chỉ làm bài 

- Có kế hoạch học tập 

- Bài khó không nản chí 

- Tự giác học 

- Không chơi la cà 

- Đạt kết quả cao 

- Chăm làm việc nhà 

- Không bỏ dở công việc 

- Không ngại khó 

- Miệt mài với công việc 

- Tiết kiệm 

- Tìm tòi sáng tạo 

- Kiên trì luyện tập TDTT. 

- Kiên trì đấu tranh phòng 
chổng tệ nạn xã hội. 

- Bảo vệ môi trưòng 

- Đến với đồng bào vùng sâu, 
vùng xa, xóa đói giảm 
nghèo, dạy chữ. 


GV: Có thể gợi ý thêm cho các nhóm và Biểu hiện 

nhận xét (chú ý đánh giá thời gian và + Siêng năng, kiên trì trong học 
lượng kiến thức) tập:... 


HS: Ghi bài. + Siêng năng, kiên trì trong lao 

GV: Đặt câu hỏi tiếp. động: ... 

HS: Tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về + Siêng năng, kiên trì trong 
siêng năng, kiên trì. hoạt động xã hội khác: ... 

- Tay làm hàm nhai 

- Siêng làm thì có 

- Miệng nói tay làm 


17 











- Có công mài sắt có ngày nên kim 

- Kiến tha lâu cũng đầy tổ 

- Cần cù bù khả năng. 

GV: Nhận xét và cho HS điểm. 

GV: Rút ra kết luận về ý nghĩa của siêng 
năng, kiên trì. 

HS: Ghi bài. 


GV: Nêu ví dụ về sự thành đạt của: 

- HS giỏi trường ta. 

- Nhà khoa học trẻ thành đạt trên các lĩnh 
vực 


- Làm kinh tế giỏi từ VAC 

- Làm giàu từ sức lao động của chính 
mình nhờ siêng năng và kiên trì. 

(Lấy số liệu những tỉ phú). 

GV: Gợi ý để HS nêu những biểu hiện trái 
với siêng năng, kiên trì qua bài tập 
sau: 

(Đánh dấu (x) vào cột tương ứng) 


Hành vi 

- Cần cù, chịu khó 


Không 


Có 


- Lười biếng, ỷ lại 


X 


- Tự giác làm việc 

- Việc hôm nay để đến 
ngày mai 

- uể oải, chểnh mảng 

- Cẩu thả, hời hợt 

- Đùn đẩy, trốn tránh 

- Nói ít làm nhiều 


X 

X 

X 

X 

X 


GV: Hướng dẫn HS rút ra bài học và nêu 
phương hướng rèn luyện. Phê phán 
những biểu hiện trái với siêng năng, 
kiên trì. 


Ý nghĩa: 

Siêng năng và kiên trì giúp cho 
con người thành công trong 
mọi lĩnh vực của cuộc sống. 


c) Nhưng hiểu hiện trái với 
siêng năng, kiên trì 


- Lười hiếng, ỷ lại, hời hợt, cẩu 

thả... 

- Ngại khó, ngại khổ, mau chán 

nản... 


HS: Nêu hướng giải quyết các tình huống trên. 


18 



GV: Trong HĐ này có thể tổ chức cho HS 
đóng vai hoặc tiểu phẩm minh họa: 

- Siêng năng, kiên trì. 

- Không siêng năng, kiên trì . 

Hoạt động 4 

HỌC SINH LAM bài tập 


GV: Dùng các bài tập trong SGK hoặc bài 
tập chuẩn bị thêm nhằm khắc sâu 
kiến thức, hình thành thái độ và củng 
cố hành vi. 

HS: Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập (a). 


3. Bài tập 

Bài a) Đánh dấu (x) vào ô 
trống tương ứng thể hiện 
tính siêng năng, kiên trì: 


- Sáng nào Lan cung dậy 

sớm quét nhà □ 

- Hà ngày nào cũng làm 

thêm bài tập [H 

- Gặp bài tập khó Bắc không 
làm 

- Hằng nhờ bạn làm hộ 

trực nhật □ 

- Hùng tự giác nhặt rác 

trong lớp □ 

- Mai giúp mẹ nấu cơm, 

chăm sóc em □ 


GV: Nhận xét, giải thích câu đúng, sai và 
cho HS điểm. 


Bài b) Trong những câu tục 
ngữ, thành ngữ sau, câu 
nào nói về sự siêng năng, 
kiên trì 

- Khen nết hay làm, ai khen _ 


nết hay ăn □ 

- Năng nhặt, chặt bị 

- Đổ mồ hôi, sôi nước mắt Ị_| 

- Liệu cơm gắp mắm □ 

- Làm ruộng ăn cơm nằm, 
chăn tằm ăn cơm đứng □ 


- Siêng làm thì có, siêng học 
thì hay 



19 



Bài c) Hãy kể lại những việc 
làm thể hiện tính siêng 
năng, kiên trì 


4. Củng cố 

Hoạt động 5 

THI KIỂM TRA HÀNH VI 
GV: Làm phiếu điều tra nhanh. 

HS: Ghi vào phiếu tự đánh giá mình đã 


siêng năng và kiên trì hay chưa? 


Biểu hiện 

Siêng năng, kiên trì 

Có 

Chưa 

+ Học bài cũ 
+ Làm bài mới 
+ Chuyên cần 
+ Giúp mẹ 
+ Chăm sóc em 
+ Tập TDTT 




GV kết luận toàn bài. 


Thành công của mỗi người trong đó 90 % là ở sự cần cù, siêng năng và kiên 
trì. Đức tính đó rèn luyện cho con người tính bền bỉ, dẻo dai, biết vượt qua khó 
khăn, gian khổ. Và cũng nhờ có đức tính đó, người ta rút ra được kinh nghiệm, 
kỹ năng, kỹ xảo và ngày càng sáng tạo hơn. 

Phát huy đức tính siêng năng, kiên trì của thế hệ cha, anh, bản thân mỗi 
chúng ta phải biết tự rèn luyện, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và 
các hoạt động khác. 


5. Dạn dò 

• Lập bảng tự đánh giá quá trình rèn luyện siêng năng, kiên trì (nếu tự 
thấy siêng năng, kiên trì đánh dấu (+), chưa thì đánh dấu (-). 

Đánh giá cả tuần với 3 nội dung: _„ Học tập 

Công việc ở trường 



, Công việc ở nhà 
Sưu tầm tục ngữ, ca dao, truyện cười nói về siêng năng, kiên trì. 


20 







lài liệu tham khảo: 

GV cung cấp thêm cho HS các câu sau: 

- Mưa lâu thấm đất. 

- Ăn kĩ no lâu, cày sâu lúa tốt. 

- Chân lấm, tay bùn. 

- Lười người không ưa. 

- Nói chín thì nên làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê. 


21 



Bài 3 (1 tiết) 

TIẾT KIỆM 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu được thế nào là tiết kiệm. 

• Biết được những biểu hiện của tiết kiệm trong cuộc sống và ý nghĩa 
của tiết kiệm. 

2. Thái độ 

• Quí trọng người tiết kiệm, giản dị. 

• Ghét sống xa hoa lãng phí. 

3. Kĩ nãng 

• Có thể tự đánh giá dược mình đã có ý thức và thực hiện tiết kiệm hay 
chưa. 

• Thực hiện tiết kiệm chi tiêu, thời gian, công sức của cá nhân, gia đình 
và xã hội. 


B. PHƯƠNG PHÁP 

• Thảo luận nhóm. 

• Phân tích, xử lý tình huống. 

c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

• Những mẩu chuyện về tấm gưong tiết kiệm. 

• Những vụ việc tiêu cực - làm thất thoát tài sản của Nhà nước, nhân 
dân. 

• Tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tiết kiệm. 


22 



D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÒP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

1 - Nêu và phân tích câu tục ngữ nói về siêng năng mà em biết. 

2- Nhận xét phiếu tự đánh giá siêng năng, kiên trì của học sinh. 

3. Bài mói 

Giới thiệu bài: Vợ chồng bác An siêng năng lao động. Nhờ vậy, thu nhập 
của gia đình bác rất cao. Sẵn có tiền của bác sắm sửa đồ dùng trong gia đình, 
mua xe máy tốt cho các con. Hai người con bác ỷ vào bố mẹ, không chịu lao 
động, học tập, suốt ngày đua đòi ăn choi thể hiện con nhà giàu. Thế rồi của cải 
nhà bác An cứ thế lần lượt ra đi, cuối cùng cuộc sống roi vào cảnh nghèo khổ. 

Do đâu mà cuộc sống của gia đình bác An roi vào tình trạng như vậy? 

Để hiểu được vấn đề này chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay. 

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1 

KHAI THÁC TRUYỆN ĐỌC 

GV: đặt vấn đề. 

Người Việt Nam có truyền thống cần kiệm từ bao đời. Tiết kiệm cần được 
thể hiện trong việc chi tiêu hàng ngày phục vụ cuộc sống cá nhân cũng như 
trong lao động sản xuất. 

HS: Đọc truyện “Thảo và Hà”. 1. Tìm hiểu bài 

GV: Đặt câu hỏi: 

- Thảo và Hà có xứng đáng để mẹ thưởng 

tiền không? 

- Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ 

thưởng tiền? 

- Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì? - Thảo có đức tính tiết kiệm. 

- Phân tích diễn biến suy nghĩ của Hà Hà ân hận vì việc làm của 

trước và sau khi đến nhà Thảo? mình. Hà càng thương mẹ 

- Suy nghĩ của Hà thế nào? hơn và tự hứa sẽ tiết kiệm. 


23 






GV: Phân tích thêm và yêu cầu học sinh 
liên hệ bản thân. 

GV: Qua câu chuyện trên em tự thấy đôi 
lúc mình giống Hà, hay Thảo? 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

Trong cuộc sống xung quanh chúng ta sẽ có những bạn như Hà, như 
Thảo. Hình ảnh của Thảo đại diện cho các bạn nhỏ lao động chăm chỉ để kiếm 
tiền phụ giúp gia đình và có tiền để ăn học. Nhưng cũng có bạn như Hà, có 
những đòi hỏi vượt quá khả năng của gia đình, thậm chí những yêu cầu như: xe 
máy, điện thoại di động... Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là tiết kiệm. 

Hoạt động 2 

PHÂN TÍCH NỘI DUNG BÀI HỌC 

GV: Đưa ra các tình huống sau: 2. Thế nào là tiết kiệm, biểu 

HS: Giải thích và rút ra kết luận tiết kiệm hiệ n ' à ý nghĩa của tiêt 
là gì? kiẹm 

Tình huống 1: Lan sắp xếp thời gian học a) Thếnào là tiết kiệm 
tập rất khoa học, không lãng phí thời 
gian vô ích, để kết quả học tập tốt. 

Tình huống 2: Bác Dũng làm ở xí nghiệp 
may mặc. Vì hoàn cảnh gia đình khó 
khăn, bác phải nhận thêm việc để 
làm. Mặc dù vậy bác vẫn có thời gian 
nghỉ trưa, thời gian giải trí và thăm 
bạn bè. 

Tình huống 3: Chị của Mai học lớp 12, 
trường xa nhà. Mặc dù gia đình tập 
trung để mua xe máy cho chị, nhưng 
chị đã không đồng ý. Hằng ngày chị 
vẫn đi học bằng chiếc xe đạp Việt 
Nam sản xuất. 

Tình huống 4: Anh em nhà bạn Đức rất Tiết kiệm là biết sử dụng một 
ngoan, tuy đã lớn nhưng vẫn mặc cách hợp lí, đúng mức của cải 
quần áo của bố, anh để lại. vật chất, thời gian, sức lực của 

GV: Nhận xét ý kiến HS và rút ra kết luận mình và người khác. 
tiết kiệm là gì? 


24 



GV: Đưa ra câu hỏi. 

GV: Tiết kiệm thì bản thân, gia đình và xã 
hội có lợi ích gì? 

HS: - Tiết kiệm đem lại cuộc sống ấm no 
hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và 
xã hội. 


b) Biểu hiện tiết kiệm là quý 
trọng kết quả lao động của 
người khác. 

c) Ý nghĩa tiết kiệm: 

Tiết kiệm là làm giàu cho mình, 
cho gia đình và xã hội. 


- Tiết kiệm thì dân giàu, nước mạnh. 

GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ phê phán cách 

tiêu dùng hoang phí. 

HS: - Cán bộ tiêu xài tiền nhà nước 

- Thất thoát tài sản, tiền của... 


- Tham ô, tham nhũng 

- Các công trình chất lượng kém. 

GV: Phân tích: Lãng phí làm ảnh hưởng 
đến công sức, tiền của của nhân dân. 
Cho HS biết một số vụ cụ thể làm 
nghèo đất nước vì không tiết kiệm? 


Đảng, Nhà nước ta kêu gọi: 


“Tiết kiệm là quốc sách”. 

GV: Kết luận. Người Việt Nam vốn quý 
trọng đức tính tiết kiệm. Bác Hồ của 
chúng ta luôn coi lãng phí, tham ô là 
kẻ thù của nhân dân. 


Chúng ta phải thực hành tiết 
hiệm vì điều đó có lợi cho bản 
thân, gia đình và xã hội. 


GV: Tổ chức HS thảo luận chủ đề: 

“Em đã tiết kiệm như thế nào?” 

HS: Chia nhóm thảo luận. 

Nhóm 1: Rèn luyện tiết kiệm trong gia đình. 
Nhóm 2: Rèn luyện tiết kiệm ở lóp, trường. 
Nhóm 3: Rèn luyện tiết kiệm ở xã hội. 


25 



Nhóm 1 

Nhóm 2 

Nhóm 3 

- Ăn mặc giản dị 

- Giữ gìn bàn ghê 

- Giữ gìn tài nguyên thiên 

- Tiêu dùng đúng mức. 

- Tắt điện, quạt, khi ra về. 

nhiên. 

- Không lãng phí phô trương. 

- Dùng nước xong khóa lại... 

- Thu gom giấy vụn, đồng 

- Không lãng phí thời gian để 

- Không vẽ lên bàn ghế, bôi 

nát... 

chơi. 

bẩn tường. 

- Tiết kiệm điện, nước. 

- Không làm hư hỏng đồ dùng 

- Không làm hỏng tài sản 

- Không hái hoa, hái lộc. 

do cẩu thả. 

chung. 

- Không làm thất thoát tài 

- Tận dụng đồ cũ. 

- Ra vào lóp đúng giờ. 

sản xã hội. 

- Không lãng phí điện, nước. 

- Không ăn quà vặt trong 

- Không la cà, nghiện 

- Thu gom giấy vụn... 

giờ, không lãng phí. 

ngập... 


HS: Sau khi thảo luận, cử nhóm trưởng 
thay mặt nhóm trình bày. 

GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến (lưu ý đánh 
giá HS về thời gian và nội dung). 

Hoạt động 3 

RÚT RA BÀI HỌC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG RÈN LUYỆN 

GV: Cung cấp cho HS tư liệu sau đây: 3. Học sinh rèn luyện và thực 

Sau ngày tuyên bố độc lập 2-9-45, hành tiêt kiệm 
nước ta gặp khó khăn lớn là nạn đói 
đe dọa. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi mọi 
người tiết kiệm lưong thực để giúp 
đồng bào nghèo bằng biện pháp hũ 
gạo cứu đói. Bác gương mẫu thực hiện 
trước bằng cách mỗi tuần nhịn ăn một 
bữa, bỏ số gạo ấy vào hũ cứu đói. 

HS: Nêu những việc làm để thực hành tiết 
kiệm: 

- Các bạn HS trường THCS A thu gom 
giấy vụn, đồng nát để lấy tiền giúp đỡ 
HS nghèo. 

- Trường em, các bạn tiết kiệm tiền ăn 
sáng để ủng hộ đồng bào lũ lụt. 


26 







- Tự liên hệ bản thân đã thực hành tiết 
kiệm như thế nào? 

+ Giữ gìn quần áo, sách vở để có thể 
dùng được lâu dài. 

+ Tiết kiệm tiền ăn sáng. 

+ Sắp xếp thời gian để vừa học tốt, vừa 
giúp đõ được bố mẹ trong các công việc 
gia đình. 

GV: Rèn luyện tiết kiệm, thực hành tiết 
kiệm là các em đã góp phần vào lợi 
ích xã hội. 


4. Củng cố 


Hoạt động 4 

HỌC SINH LÀM BÀI TẬP 


GV: Cho HS làm bài của GV tự ra (Bài tập 
SGK để về nhà làm). 

HS: Đánh dấu X vào các ô trống tưong ứng 
với thành ngữ nói về tiết kiệm. 


- Ăn phải dành, có phải kiệm O 

- Tích tiểu thành đại EH 

- Năng nhặt chặt bị Ị“Ị 

- Ăn chắc mặc bền Ị ; 

- Bóc ngắn cắn dài i ị 

GV: Nhận xét và cho điểm. 


GV: Tìm những hành vi trái ngược với tiết 
kiệm? hậu quả của hành vi đó trong 
cuộc sống. 

HS: Cùng thảo luận và trả lời. 

GV: Nhắc nhở HS: ở lứa tuổi các em chưa 
làm ra của cải vật chất, cần tiết kiệm 
để thể hiện sự quý trọng thành quả 
lao động của cha mẹ và người khác. 

GV: Giải thích câu thành ngữ sau: 


4. Bài tập 


Trái với tiết kiệm là: Hoang 
toàng, xa hoa, lãng phí, ... 


27 




Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà 

tiện (làm ra nhiều mà phung phí thì 

không bằng nghèo mà biết tiết kiệm). 

GV kết luận toàn bài: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một bộ phận cán 
bộ tha hoá, biến chất, tiêu xài tiền của nhà nước xa hoa, lãng phí. Họ tiêu tiền trên 
mồ hôi, nước mắt của người lao động cần cù, siêng năng. Ngoài họ ra, những người 
lao động khác còn chưa tận dụng thòi gian, khả năng lao động của mình, lãng phí tiền 
của nhà nước, nhưng tiền của nhà mình keo kiệt, hà tiện đến mức “vắt cổ chày ra 
nước”. 

Xã hội và chúng ta phải lên án những loại người đó và thực hành tiết kiệm 
- Đấu tranh với tham ô, lãng phí để xã hội ngày càng tốt đẹp hon. 

5. Dạn dò 

• Bài tập a, c trang 8. 

• Sưu tầm ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tiết kiệm. 

lài liệu tham khảo: 

• Ca dao: - Được mùa chớ phụ ngô khoai 

- Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng. 

• Tục ngữ: - Nên ăn có chừng, dùng có mực 

- Thắt lưng, buộc bụng 

- Chẳng lo trước, ắt lụy sau 

- ít chắt chiu hon nhiều phung phí. 

• Danh ngôn: 

“Người ta làm giàu bằng mồ hôi nước mắt 

Mà hon thế nữa bằng sự tiết kiệm”. 


28 



Bài 4 (1 tiết) 

LÊ ĐỘ 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Học sinh hiểu được thế nào là lễ độ và những biểu hiện của lễ độ. 

• Ý nghĩa và sự cần thiết của việc rèn luyện tính lễ độ. 

2. Thái độ 

Tôn trọng quy tắc ứng xử có vãn hoá của lễ độ. 

3. Kĩ nãng 

• Có thể tự đánh giá được hành vi của mình, từ đó đề ra phương hướng 
rèn luyện tính lễ độ. 

• Rèn luyện thói quen lễ độ khi giao tiếp với người trên, kiềm chế nóng 
nảy với bạn bè và những người xung quanh. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Xử lý tình huống. 

• Thảo luận nhóm. 

c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

• Câu chuyện kể. 

• Ca dao, tục ngữ. 

• Bài tập trắc nghiệm. 

• Đóng tiểu phẩm. 


29 



D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÒP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ (chữa bài tập a, b trang 8 SGK). 

3. Bài mói 

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1 

GIỚI THIỆU BÀI 

GV: Gọi 1 số HS trả lời các câu hỏi sau: Trước khi đến lóp học, ra khỏi nhà 
việc đầu tiên em phải làm là gì? 

HS: Chào ông, bà, bố, mẹ con đi học. 

GV: Khi cô giáo vào lóp, việc đầu tiên các em phải làm là gì ? 

HS: Cả lóp đứng nghiêm chào cô giáo. 

GV: Khi vào lóp, cô giáo đứng nghiêm chào các em để làm gì? 

HS: Để thể hiện sự tôn trọng, lịch sự với HS. 

GV: Trường ta có khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học vãn” em hiểu “Lễ” ở đây là 
gì? 

(gợi ý HS: giải thích theo nghĩa hẹp) 

HS: “Lễ” ở đây chỉ lễ nghĩa, đạo đức. Chúng ta cần hiểu lễ nghĩa trước mới 
học chữ sau. 

GV: Những hành vi trên thể hiện người có lễ độ. Trong cuộc sống hàng ngày có 
nhiều mối quan hệ. Trong các mối quan hệ đó đều phải có những phép tắc 
quy định cách ứng xử, giao tiếp với nhau. Quy tắc đạo đức đó là LÊ ĐỘ 

Hoạt động 2 

KHAI THÁC NỘI DUNG CỦA TRUYỆN ĐỌC TRONG SGK 

GV: Đọc một lần truyện đọc “Em Thủy” 1. Tìm hiểu nội dung truyện 
trong SGK. Gọi một số HS đọc lại. đọc 

HS: Mỗi dãy bàn một em đọc lại. 

GV: Các em lưu ý câu hội thoại giữa Thủy 
và người khách. 

GV: Em hãy kể lại những việc làm của 


30 






Thủy khi khách đến nhà. 

HS: Bạn Thuỷ giới thiệu khách với bà rồi: 

- Nhanh nhẹn kéo ghế mời khách ngồi 

- Đi pha trà 

- Mời bà, mời khách uống trà. 

* Thủy nhanh nhẹn, khéo léo, 

- Xin phép bà nói chuyện. 

lịch sự khi tiếp khách. 

- Giới thiệu bố, mẹ. 

* Biết tôn trọng bà và khách. 

- Vui vẻ kể chuyện học, hoạt động đội, 

* Làm vui lòng khách và để lại 

các hoạt động của lóp. 

ấn tượng tốt đẹp. 

- Thuỷ tiễn khách và hẹn gặp lại. 

* Thuỷ thể hiện là một HS 

GV: Em nhận xét cách cư xử của Thủy. 

ngoan, lễ độ. 

GV: Những hành vi, việc làm của Thủy thể 
hiện đức tính gì? 

GV: Gợi ý cho HS liên hệ bản thân. 

- Em đã có lần nào làm được như Thủy 

không? 

- Em đã làm bố mẹ buồn vì thái độ của 

em đối với khách chưa? 

- Em học tập bạn Thủy điều gì? 

GV: Kết luận, chuyển ý 

* HS liên hệ rút ra bài học. 


Hoạt động 3 

PHÂN TÍCH NỘI DUNG BÀI HỌC LẼ độ 

GV: Đặt vấn đề. 


Trong cuộc sống hàng ngày, trong mối quan hệ giao tiếp với nhau, 
chúng ta cần tỏ rõ lịch sự, có văn hóa và khéo léo trong cách đối xử. Tình cảm 
đó giúp cho mọi người có quan hệ trong cuộc sống tốt đẹp hon, là cơ sở để 
chúng ta làm tốt công tác được giao phó. 

Là HS phải hiểu và thực hiện tốt lễ độ mới là con ngoan, trò giỏi. 

GV: Đưa ra các tình huống sau: 3. Thê nào là lễ độ, những 

Tình huống 1: Mai và Hoà tuy học cùng khối biểu hiện và ý nghĩa của lê 

6 nhưng khác lóp. Một hôm, hai bạn độ? 

gặp cô giáo dạy Vãn của lóp Mai. Mai a) Thế nào là lễ độ ? 
lễ phép chào cô giáo còn Hoà không 
chào mà chỉ đứng yên sau lưng Mai. 


31 



Tình huống 2: Tuấn cùng Hải vui vẻ đến 
trường trên một chiếc xe đạp. Bên 
phải đang có một cụ già chuẩn bị 
sang đường. Hai em dừng lại dắt cụ 
qua đường rồi tiếp tục đi học. 

Tình huống 3: Bố mẹ em thường kể 
chuyện bác Minh thủ trưởng cơ quan. 
Bác Minh luôn gần gũi, quan tâm đến 
cán bộ công nhân viên, vui vẻ chào 
hỏi, lịch sự với tất cả mọi người. 

Qua 3 tình huống trên em có nhận xét 
gì về cách cư xử, đức tính của các 
nhân vật. 

HS: Mai, Tuấn, Hải, bác Minh có cách cư 
xử đúng mực, lễ độ, quan tâm đến 
người khác... 

GV: Các em cho biết thế nào là lễ độ. 

GV: Chuyển ý bằng cách giải quyết các 
vấn đề sau. 


Lễ độ là cách cư xử đúng mực 
của mỗi người trong khi giao tiếp 
với người khác 


h) Biểu hiện của lễ độ 


GV: Chia nhóm để HS thảo luận. 

Lưu ý: Khi thảo luận HS có thể đưa ra 
nhiều ý kiến. GV ghi nhận xét và 
nhấn mạnh ý trọng tâm. 

GV: Đưa ra chủ đề: lựa chọn mức độ biểu 
hiện sự lễ độ trong các hoàn cảnh, đối 
tượng khác nhau. 


Nhóm 1: 


Đối tượng 

Biểu hiện, thái độ 

- Ông bà, cha mẹ. 

- Tôn kính, biết on, 
vâng lời. 

- Anh chị em trong 

- Quý trọng, đoàn kết, 

gia đình. 

hoà thuận. 

- Chú bác, cô dì. 

- Quý trọng, gần gũi. 

- Người già cả, lớn tuổi. 

- Kính trọng, lễ phép. 


- Lễ độ thể hiện ở sự tôn trọng, 

hoà nhã, quý mến người khác. 

- Là sự thể hiện người có văn 

hoá, đạo đức. 


32 



Nhóm 2: Tìm những hành vi tương ứng với 


thái độ: 


Thái độ 

Hành vi 

- Vô lễ 

- Lời ăn tiếng nói thiếu 

văn hoá 

- Ngông nghênh 

- Cãi lại bô mẹ 

- Lời nói, hành động cộc 
lốc, xấc xược, xúc 
phạm đến mọi người 

- Cậy học giỏi, nhiều 
tiền của, có địa vị xã 
hội, học làm sang. 


Nhóm 3: 

Đánh dấu (x) cho ý kiến đúng: c) Ý nghĩa: 

+ Lễ độ giúp quan hệ bạn bè tốt hơn □ - Quan hệ với mọi người tốt đẹp. 

+ Lễ độ thể hiện người có đạo đức tốt □ - Xã hội tiến bộ văn minh. 

+ Lễ độ là việc riêng của cá nhân ịj 

+ Không lễ độ với kẻ xấu □ 

+ Sống có vãn hóa là cần phải lễ độ □ 

GV: Nhận xét các nhóm. Tổng kết các ý kiến. 

HS: Ghi bài. 

GV: Kết luận. 

GV gợi ý, giải thích câu sau: 

"Lời nói không mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 

Sau khi giải thích, GV nhắc nhở HS 
thực hiện đức tính lễ độ như thế nào 
cho đúng trong cuộc sống hiện nay. 

Hoạt động 4 

RÚT RA BÀI HỌC THựC TIẼN 
VÀ RÈN LUYỆN ĐỨC TÍNH LẼ độ 

GV: Cho HS làm các bài tập sau: 3. Rèn luyện đức tính lễ độ 

Bài 1: Đánh dấu (x) vào cột em cho là 
đúng. 


33 










Hành vi, thái độ 

Có lễ độ 

Không 

- Biết chào hỏi, thưa gửi, cảm 
ơn, xin lỗi, xin phép 

- Kính thầy, yêu bạn 

- Chỉ tôn trọng người lớn, 
không tôn trọng người 
bằng hoặc kém tuổi 

- Vui vẻ, hoà thuận 

- Nói trống không, xấc xược 

- Lịch sự, có văn hóa 

- Không nói tục, chửi bậy 

- Nói leo trong giờ học 

- Kính trọng người già, người 
tàn tật 




GV: Sau khi HS trả lòi, nhận xét và rút ra bài 
học phải rèn luyện lễ độ như thế nào? 


GV: Cùng trao đổi với HS về một số hành 
vi thiếu lễ độ của một bộ phận người 
- mà theo họ nguyên nhân là do nền kinh 
tế thị trường? 


* Thường xuyên rèn luyện. 

* Học hỏi các quy tắc, cách cư 
xử có văn hóa. 

* Tự kiểm tra hành vi, thái độ 
của cá nhân. 

* Tránh những hành vi, thái độ 

vô lễ. 


* Nhân viên khúm núm trước lãnh đạo. 


* Lãnh đạo quát tháo cấp dưới. 

* Các co quan hành chính thì bắt nạt, gây 

phiền nhiễu cho dân. 

* Vào cổng không xuống xe, xuất trình 

giấy tờ, gây gổ với bảo vệ. 

* Va chạm không xin lỗi. 

* Không cảm on 

* Nói tục, chửi bậy. 

- GV: Kết luận, nhắc nhở. 

HS phát huy mặt tích cực, khắc phục thiếu 
sót để cho xã hội, gia đình và bản 
thân ngày càng hoàn thiện hon. 


34 



4. Củng cố 


Hoạt động 5 
LUYỆN TẬP HÀNH VI 

GV: Hướng dẫn HS thảo luận 2 tình huống sau: 

Tình huống 1: 

GV: Nhân ngày 20 - 11, bác Nam - Giám 
đốc của một công ty cùng người bạn 
cũ của mình là bác Hùng - một cán 
bộ cao cấp của Quân đội, đến thăm 
thầy giáo Bình đã nghỉ hưu. 

Tình huống 2: 

GV: Cả lóp đang làm bài kiểm tra môn Sinh 
học. Thắng loay hoay mở tài liệu. 

Cô giáo: Thắng! Em đang làm gì vậy? 

Thắng: Em có làm gì đâu ạ? 

Cô giáo: Có phải em có tài liệu trong ngăn 
bàn không? 

Thắng: Có thì làm sao? 

Cô giáo: Em sử dụng tài liệu, cô sẽ cho em 
điểm 0. 

Thắng: Tuỳ cô. 

Cô giáo: Em quá vô lễ. Mời em ra khỏi lóp và 
cùng cô lên gặp Ban Giám hiệu. 

GV: Sau khi HS thảo luận 2 tình huống 
trên, nhận xét và rút ra bài học nhắc 
nhở, giáo dục HS. 

GV kết luận toàn bài. 

Nói lễ độ là nói đến thái độ, hành vi nhã nhẵn, lịch sự, khiêm tốn. Thể hiện 
là con người có văn hóa, biết tôn trọng người và tôn trọng chính mình, trong sự 
cư xử với mọi người. 

Nói đến lễ độ, không chỉ yêu cầu người dưới lễ độ với người trên, mà còn 
yêu cầu người trên lễ độ với người dưới, người ngang hàng lễ độ với nhau, yêu 
cầu bản thân mỗi người giữ gìn tư cách, phẩm hạnh để người khác phải tôn 
trọng và không khinh thường mình. 


35 



Người Việt Nam ta rất quý trọng những người vừa có đạo đức vừa khéo léo 
đối xử có lý, có tình. Trái lại, những người hung hăng, thô bạo, cạn tàu ráo 
máng luôn bị xã hội chê trách, lên án. 

5. Dạn dò 

• HS làm bài tập: Đánh dấu (x) vào ô trống có câu thành ngữ chỉ đức 
tính lễ độ: 

- Đi thưa, về gửi 

- Lời nói, gói vàng 

- Lời chào cao hon mâm cỗ 

- Trên kính, dưới nhường 

- Lá lành đùm lá rách 

- Kính lão đắc thọ 

• Bài tập a, b trang 11. 

• Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về lễ độ. 

lài liệu thơm khảo: 

• Tục ngữ: 

- Đi hỏi về chào, 

- Học ăn, học nói, học gói, học mở. 

- Gọi dạ bảo vâng. 

- Nhanh đi thì được, chậm chào thì trượt. 

• Ca dao: 

Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


36 



Bài 5 (7 tiết) 

TÔN TRỌNG KỈ LUẬT 

• ■ 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng kỉ luật. 

• Ý nghĩa và sự cần thiết của tôn trọng kỉ luật. 

2. Thái độ 

• Có ý thức tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về ý 
thức kỉ luật. 

• Có thái độ tôn trọng kỉ luật. 

3. Kĩ nãng 

• Có khả năng rèn luyện tính kỉ luật và nhắc nhở người khác cùng thực hiện. 

• Có khả năng đấu tranh chống biểu hiện vi phạm kỉ luật. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Sơ đồ hóa. 

• Thảo luận. 

• Giải quyết tình huống. 

c. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

• Câu chuyện về tấm gương tôn trọng kỉ luật. 

• Tục ngữ, ca dao nói về sự tôn trọng kỉ luật. 


37 



D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÒP 

1. Ổn định tổ chức lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Chữa bài tập (a) trang 11 SGK. 

• Liên hệ bản thân em đã có những hành vi lễ độ như thế nào trong cuộc 
sống, ở gia đình, trường học... 

3. Bài mói 

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1 

GIỚI THlĨỆU BÀI 

GV: Vẽ bức tranh minh hoạ trong SGK treo lên bảng (hoặc yêu cầu HS xem 
tranh trong SGK). 

GV: Đặt câu hỏi: Em giải thích nội dung bức tranh! 

HS: Tại ngã tư đèn đỏ chú Công an đứng nghiêm để chỉ huy và chiếc ô tô đỗ 
đúng vạch quy định khi có tín hiệu đèn đỏ. 

GV: Chú lái xe đó có đức tính gì? 

HS: Chú lái xe tôn trọng luật lệ giao thông. 

GV: Đưa ra tình huống: 

Một HS không xuống xe khi vào cổng trường, bị bác bảo vệ phê bình. Theo 
các em, bạn đó bị phê bình vì lí do gì? 

HS: Bạn đó đã không thực hiện quy định của trường đã nêu trong nội quy. 

GV: Trong trường học hay một tổ chức Kết luận: Có kỷ luật là biểu 
nào, mọi người luôn tuân theo những hiện của tôn trọng, 

quy định chung là có kỉ luật. 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC TRUYỆN 
VÀ KHAI THÁC NỘI DUNG TRUYỆN 

GV: Đặt vấn đề. Để quản lý xã hội nghiêm túc và ổn định, người ta đưa ra 
các quy tắc, quy định, nề nếp, yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm thực 


38 






hiện. Những quy định đó không phân biệt trình độ, chức vụ, tuổi tác mà là một 
công dân thì phải thực hiện. 

Bác Hồ của chúng ta là người luôn thực hiện tốt các quy định chung, là 
tấm gương sáng cho mọi người noi theo. 

GV: Cho HS đọc truyện trong SGK. 1. Tìm hiểu bài (truyện đọc) 

GV: Nêu câu hỏi: Qua truyện trên em thấy 
Bác Hồ đã tôn trọng những quy định 
chung như thế nào? 

HS: Nêu các việc làm của Bác: 

- Bác bỏ dép trước khi bước vào Chùa. 

- Bác đi theo sự hướng dẫn của các vị sư. 

- Bác đến mỗi gian thờ, thắp hương. 

- Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Bác bảo chú 
lái xe dừng lại. Khi đèn xanh bật lên 
mới đi. 

- Bác nói: “Phải gương mẫu, tôn trọng 

luật lệ giao thông”. 

GV: Sau khi HS thảo luận, GV nhấn mạnh: 

Mặc dù là Chủ tịch nước, nhưng mọi 
cử chỉ của Bác đã thể hiện sự tôn 
trọng luật lệ chung được đặt ra cho tất 
cả mọi người. 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH NỘI DUNG KHÁI NIỆM 
TÔN TRỌNG KỈ LUẬT Ở HỌC SINH 

GV: Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. 2. Thế nào là tôn trọng kỉ 

HS: Tự nói về mình đã tôn trọng kỉ luật luật; biêu hiện và ý nghĩa 

như thế nào? (3 em tự điền vào caa tôn t r 9 n § kỉ luật 

bảng sau) 


39 



Trong gia đình 

Trong nhà trường 

Ngoài xã hội 

- Ngủ dậy đúng giờ. 

- Vào lóp đúng giờ. 

- Nếp sống văn minh. 

- Đồ đạc để ngăn nắp, đúng 

- Trật tự nghe bài. 

- Không hút thuốc lá. 

quy định. 

- Làm đủ bài tập. 

- Giữ gìn trật tự chung. 

- Đi học và về nhà đúng giờ. 

- Mặc đồng phục. 

- Đoàn kết. 

- Thực hiện đúng giờ tự học. 

- Đi giày, dép quai hậu. 

- Thực hiện nếp sống văn 

- Không đọc truyện trong giờ học. 

- Không vứt rác, vẽ bẩn lên bàn. 

minh. 

- Hoàn thành công việc gia 

- Trực nhật đúng phân công. 

- Đảm bảo nội quy tham 

đình giao. 

- Đảm bảo giờ giấc. 

- Có kỉ luật học tập. 

quan. 

- Bảo vệ môi trường. 

- An toàn giao thông. 

- Bảo vệ của công. 


GV: Qua các việc làm cụ thể của các bạn 
thực hiện tôn trọng kỉ luật các em có 
nhận xét gì? 

HS: Việc tôn trọng kỉ luật là tự mình thực 
hiện quy định chung. 

GV: Phạm vi thực hiện thế nào? 

HS: Thực hiện mọi lúc mọi nơi. 


a) Tôn trọng kỉ luật là biết tự 
giác chấp hành những quỵ 
định chung của tập thể, của 
tổ chức ở mọi nơi, mọi lúc. 


GV: Thế nào là tôn trọng kỉ luật? 
HS: Trả lời. 


GV: Nhận xét và cho HS ghi. 

GV: Em hãy ví dụ về hành vi không tự 
giác thực hiện kỉ luật. 

HS: Các hành vi đó là: 

- Tham gia sinh hoạt Đội một cách bắt 
buộc. 

- Thấy tín hiệu đèn đỏ, dừng lại vì sợ mọi 
người chê trách. 

GV: Lấy thêm ví dụ và nhấn mạnh có 
những hành vi thực hiện kỉ luật vì sự 
cưỡng bức, sợ bị xã hội lên án... 

GV: Việc tôn trọng kỉ luật có ý nghĩa gì? 


b) Biểu hiện của tôn trọng kỉ 
luật là sự tự giác, chấp hành 
phân công. 


40 






HS: 

+ Nếu mọi người tôn trọng kỉ luật thì gia 
đình, nhà trường, xã hội sẽ có nền nếp 
kỉ cương. 

+ Có kỉ luật thì gia đình, nhà trường, xã 
hội... ổn định và phát triển. 

+ Tính kỉ luật mang lại quyền lợi cho 
mọi người. 

+ Tính kỉ luật giúp chúng ta vui vẻ, thanh 
thản và yên tâm học tập, lao động và 
vui chơi giải trí... 

GV: Nhận xét và lấy ví dụ cụ thể minh hoạ. 

GV tổng kết: Trong cuộc sống, cá nhân và 
tập thể có mối quan hệ gắn bó với 
nhau. Đó là sự bảo đảm công việc, 
quyền lợi chung và riêng với nhau, xã 
hội càng phát triển càng đòi hỏi con 
người phải có ý thức kỉ luật cao. 

Hoạt động 

PHÂN TÍCH, MỞ RỘNG NỘI DUNG KHÁI NIỆM 
TÔN TRỌNG KỈ LUẬT 

GV: Từ nội dung đã học ở hoạt động 3, mở 
rộng khái niệm tính kỉ luật, đó là việc 
thi hành pháp luật của Nhà nước. 

Giúp HS hiểu được người có tính kỉ 
luật là người tôn trọng và thực hiện 
tốt pháp luật. 

GV: Lấy các ví dụ cụ thể để HS phân biệt 
tôn trọng kỉ luật với pháp luật. 

+ Những quy định, nội quy của kỉ luật là do 
gia đình, nhà trường, các cơ quan, xã 
hội...đề ra, còn pháp luật là quy định 
chung do Nhà nước đề ra. 

Ví dụ: Một HS có ý thức dừng xe khi có 
đèn đỏ là tôn trọng kỉ luật. Còn pháp 


c) Ý nghĩa: 

Nếu mọi người tôn trọng kỷ 
luật thì gia đình, nhà 
trường, xã hội có kỉ cương, 
nền nếp, mang lại lợi ích 
cho mọi người và giúp xã 
hội tiến hộ. 


41 



luật bắt buộc em phải làm (kể cả em 
không muốn) vì không thực hiện sẽ bị 
xử phạt. 

GV: Lưu ý thêm, việc vi phạm kỉ luật bị 
phê bình, cảnh cáo còn vi phạm pháp 
luật sẽ bị xử phạt theo luật định. 


GV: Từ ví dụ trên tóm tắt: 


Tôn tron8 kỉ luât 

Phán luât 

Quy đinh, nôi quy 

Quy tắc xử sư chung 

i 

ị ' 

GĐ, tâp thể, XH đề ra 

Nhà nước đăt ra 

ị 

ị 

Tư giác 

Bắt buôc 

'I 

ị 

Nhắc nhở, phê bình 

Xử phạt 


GV: Có thể cho HS ghi nội dung này. 


GV: Em nào cho biết có khẩu hiệu nào yêu 
cầu chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện 
pháp luật? 

HS: “Sống và làm việc theo hiến pháp và 
pháp luật”. 

GV: Yêu cầu HS suy nghĩ và giải thích câu 
khẩu hiệu này. 

4. Củng cố 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ 
RÈN LUYỆN Sự TÔN TRỌNG KỈ LUẬT 


GV: Sử dụng câu hỏi trên để thực hiện 
phần luyện tập. 


GV: Đánh dấu (x) vào ô trống có những 
thành ngữ nói về kỉ luật: 


- Đất có lề, quê có thói 

- Nước có Vua, chùa có Bụt 

- Ăn có chừng, choi có độ 


□ 

□ 

□ 


42 








- Ao có bờ, sông có bến 

- Cái khó bó cái khôn 

- Dột từ nóc dột xuống 
GV: Em cho biết ý kiến đúng 



Rèn luyện kỉ luật 

Đúng 

- Đi học đúng giờ 

- Giữ gìn trật tự trong lóp 

- Ngăn nắp, chu đáo trong sinh hoạt gia đình 

- Xét nét, cố chấp 

- Nghiêm túc thực hiên nội quy 

- Nếp sống văn minh 

- Xuề xòa, dễ tính 

- An toàn giao thông 

- Giữ gìn trật tự chung 



GV: Em hãy nêu những hành vi trái ngược 
với tôn trọng kỷ luật. Liên hệ bản 
thân và các bạn trong lớp. 

HS: Thảo luận trả lời. 

Lưu ý: Liên hệ những hành vi khi ở nhà, 
đến lớp, noi công cộng. 

GV kết luận toàn bài. 

Trong các quan hệ xã hội mà hàng ngày chúng ta vẫn tham gia đã hình 
thành một cách khách quan những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung. Các 
quy tắc đó đã xác định giới hạn được làm, phải làm để mỗi người trong khi tự 
do hành động sẽ không xâm phạm tới tự do và lợi ích của người khác. 

Rèn luyện, tôn trọng kỷ luật là một vấn đề cần thiết giúp các em trở thành 
một công dân thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

5. Dạn dò 

• Bài tập a, b, c, trang 13 SGK. 

• Sưu tầm tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về kỉ luật. 


43 







lài liệu tham khảo: 

• Tục ngữ: 

- Ớ thời nào theo kỉ cương thòi ấy. 

- Quân pháp bất vị thân. 

- Nhập gia tuỳ tục. 

- Phép Vua thua lệ làng. 

• Danh ngôn: 

- Ai có kỉ luật, ai có tính kỉ luật người đó sẽ thắng. 

• Ca dao: 

Bề trên ăn ở chẳng kỉ cương 
Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa. 


44 



Bài 6 (7 tiết) 

BIẾT ƠN 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiểu thế nào là biết ơn và biểu hiện của lòng biết ơn. 

• HS hiểu được ý nghĩa của việc rèn luyện lòng biết ơn. 

2. Thái độ 

• Đúng mức trong tự đánh giá hành vi của bản thân và người khác về 
lòng biết ơn. 

• Phê phán những hành vi vô ơn, bạc bẽo, vô lễ với mọi người. 

3. Kĩ nãng 

• Tự nguyện làm những việc thể hiện sự biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, 
thầy cô giáo và mọi người... 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Xử lí tình huống đạo đức. 

• Thảo luận nhóm. 

• Sơ đồ hóa. 

c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 

• Tranh bài 6 trong bộ tranh GDCD 6 (2 tranh). 

• Ca dao, tục ngữ nói về lòng biết ơn. 


45 



D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÒP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

GV: Kẻ bài tập lên bảng hoặc giấy khổ to. 

Câu hỏi: Em hãy đánh dấu X vào ô trống tưong ứng với những hành vi thể hiện 
tính kỷ luật. 

- Đi xe vượt đèn đỏ 

- Đi học đúng giờ 

- Đọc báo trong giờ học 

- Đi xe đạp hàng ba, hàng bốn 

- Đá bóng dưới lòng đường 

- Viết đơn xin nghỉ học một buổi 

- Vào cổng trường dắt xe, chào bác bảo vệ 

GV: Gọi một HS trả lời. 

HS: Cả lóp nhận xét 
GV: Đánh giá, cho điểm. 

GV dành thời gian kiểm tra bài tập của HS từ bài 1 - 5 (5 em). 


3. Bài mói 



Hoạt động 1 

GIỚI THIỆU BÀI 

GV: Các em cho biết chủ đề của những 1 . Đặt vấn đề 
ngày kỉ niệm sau: 



46 





Ngày kỉ niệm 

Chủ đề 

Ngày 10/3 (al) 

Ngày 8/3 

Ngày 27/7 

Ngày 20/10 

Ngày 20/11 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 

Ngày quốc tế phụ nữ 

Ngày Thương binh liệt sĩ 

Ngày Phụ nữ Việt Nam 

Ngày Nhà giáo VN 


GV: Yêu cầu HS nêu mục đích, ý nghĩa 
của những ngày trên. 

HS: Những ngày trên nhắc nhở chúng ta 
nhớ đến: 

- Vua Hùng có công dựng nước. 

- Nhớ công lao những người đã hy sinh 
cho độc lập dân tộc. 

- Nhớ công lao thầy cô. 

- Nhớ công lao của bà, mẹ... 

GV: Ý nghĩ đó nói lên đức tính gì? 

HS: Thể hiện lòng BlẾT ơn. 

GV: Truyền thống của dân tộc ta là sống 
có tình, có nghĩa, thuỷ chung trước 
sau như một. Trong các mối quan hệ, 
sự biết on là một trong những nét đẹp 
truyền thống ấy. 


Hoạt động 2 

TÌM HIỂU NỘI DUNG TRUYỆN ĐỌC (SGK) 


GV: Đặt vấn đề. 


Dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng 
nước. Có biết bao nhiêu người con đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. 
Thế hệ trẻ của các em hôm nay phải làm gì và làm như thế nào để ghi công ơn 
của bao thế hệ trước? 


GV: Cho HS đọc SGK. 


1. Tìm hiểu bài (truyện đọc) 


GV: Hướng dẫn HS khai thác các tình tiết 


47 








trong truyện (yêu cầu cả lớp phải 
cùng làm việc, trao đổi). 

GV: Thầy giáo Phan đã giúp chị Hồng như 
thế nào. 

HS: + Thầy giáo Phan đã giúp chị Hồng 
rèn viết tay phải. 

+ Thầy khuyên “Nét chữ là nết người”. 

GV: Việc làm của chị Hồng? ., _ 

j ° - Thây giáo Phan đã dạy dô chị 

+ An hận vì làm trái lời thầy. Hồng cừch ớẵy 20 nấmỊ chị 

+ Quyết tâm rèn viết tay phải. vin nhớ và trân trọng. 

GV: Y nghĩ của chị Hông? - Chị đã thể hiện lòng biết ơn 

+ Luôn nhớ kỉ niệm và lời dạy của thầy. thầy - một truyền thống đạo 

+ Sau 20 năm chị tìm được thầy và đức của dân tộc ta. 

viết thư thăm hỏi thầy. 

GV: Vì sao chị Hồng không quên thầy 

giáo cũ đã hon 20 năm? 

GV: Ý nghĩ và việc làm của chị Hồng nói 
lên đức tính gì? 

HS: Chị Hồng rất biết ơn sự chăm sóc, dạy 
dỗ của thầy. 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC: 

PHÂN TÍCH NỘI DUNG PHAM CHAT BIÊT ơn 

GV: Tổ chức HS thảo luận nhóm. Chia lớp 2. Thê nào là sự biết 0 fn, ý 
thành nhóm (tuỳ số HS và cách chia nghĩa của sự biết 0 fn 
của GV) 

Bảng 1: Bao gồm các cảu hỏi : 

Chúng ta biết ơn những ai? 

BIẾT ƠN NHŨNG AI 

- Tổ tiên, ông bà, cha mẹ. 

- Người giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn. 

- Anh hùng, liệt sĩ. 

- Đảng CSVN và Bác Hồ. 

- Các dân tộc trên thê giới. 


48 





Bảng 2: Trả lời cảu hỏi vì sao? 

- Những người sinh thành, nuôi dưỡng ta 

- Vật chất và tinh thần để bảo vệ và xây dựng 
đất nước 

- Có công bảo vệ tổ quốc 

- Đem lại độc lập - tự do 

- Mang đến những điều tốt lành 

GV: Cho HS điền vào 2 bảng để cho các 
nội dung tưong ứng phù hợp nhau. 
Sau đó cả hai nhóm treo trên bảng để 
GV và cả lớp nhận xét 


GV: Nhận xét và chữa (gộp ý kiến 2 bảng) 


Biết ơn những ai 

Ví' sao 

- Tổ tiên, ông bà, cha mẹ. 

- Những người sinh 
thành, nuôi dưỡng ta. 

- Người giúp đỡ chúng ta 

lúc khó khăn. 

- Mang đến điều tốt lành. 

- Anh hùng, liệt sĩ. 

- Có công bảo vệ Tổ quốc. 

- Đảng CSVN và Bác Hồ. 

- Đem lại độc lập tự do. 

- Các dân tộc trên thế giới. 

- Vật chất và tinh thần để 
bảo vệ và xây dựng đất 

nước. 


A — --——— — --—■— 

GV: On định lớp sau khi thảo luận và cho 
HS ghi bài. 


GV: (Chuyển ý) Từ xưa, ông cha ta đã 
luôn đề cao lòng biết on. Lòng biết on 
tạo nên lối sống nhân hậu, thủy chung 
của dân tộc và tạo nên sức mạnh cho 
các thế hệ nối tiếp nhau chiến đấu và 
chiến thắng kẻ thù, vượt qua khó 
khăn để xây dựng đất nước. Lòng biết 
on làm cho con người biết sống nhân 
nghĩa, có trước có sau, có sức mạnh 
vượt lên để chiến thắng. Lòng biết on 


a) Lòng biết ơn là thái độ trân 
trọng những điều tốt đẹp mà 
mình được hưởng do có 
công lao của người khác, và 
những việc làm đền ơn, đáp 
nghĩa xứng đáng với công 
lao đó. 


b) Ý nghĩa của lòng biết ơn 

- Lòng biết ơn là truyền thống 
của dân tộc ta 

- Lòng biết ơn làm đẹp quan hệ 
giữa người với người 

- Lòng biết ơn làm đẹp nhân 
cách con người 


49 



là biểu hiện tình người, nét đẹp, phẩm 
chất đạo đức con người. 

GV: Giúp HS từ lí luận rút ra bài học ý 
nghĩa của lòng biết ơn. 

GV: Gợi ý, hướng dẫn HS lấy ví dụ về việc 
làm thể hiện lòng biết on của bản 
thân, gia đình và xã hội. 

HS: Trình bầy ý kiến cá nhân. 

GV: Liệt kê ý kiến của HS lên bảng phụ. 
Mua tăm ủng hộ người mù. 

Đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sỹ 
Đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa. 


HS liên hệ, rút ra bài học. 


Nhận chăm sóc bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng. 

Thờ cúng ông bà, tổ tiên. 

Thăm thầy, cô giáo nhân ngày 20/11. 
Tặng hoa cho mẹ nhân ngày 8/3... 


Hoạt động 4 

NHŨNG BIỂU HIỆN NGƯỢC LẠI VỚI BIÊT ƠN 
VÀ HỌC SINH PHẢI RÈN LUYỆN BIET ơn NHƯTHẾ nào? 

GV: Đưa ra 2 tình huống đạo đức 

Tình huống 1: Đêm đã khuya. Giờ này chắc không ai còn đến chào mừng cô 
nhân ngày 20/11. Cô giáo Mai thầm nghĩ. Nhưng bỗng có tiếng gõ cửa rụt 
rè. Cô ra mở cửa. Trước mắt cô là một người lính rắn rỏi, đầy nghị lực, tay 
cầm một bó hoa. Sau khi bình tâm trở lại, cô nhận ra đây là em học trò 
nghịch ngợm mà có lần đã vô lễ với cô. Người lính nắm đôi bàn tay cô 
giáo, nước mắt rưng rưng với một nỗi ân hận mãi vì chưa có dịp để xin cô 
tha lỗi. 

Tình huống 2: cổng nhà ông An khép kín, bên trong là một ngôi nhà sang 
trọng. Một người đàn ông có dáng vẻ khắc khổ, tiều tuy đang rụt rè ấn 
chuông. Một lát sau có tiếng con chó giữ nhà sủa dữ dằn làm ông giật 
mình. Ông lại bấm chuông một lần nữa, một người phụ nữ ăn mặc lịch 
sự bước ra. Bà ngạc nhiên nhìn ông khách (vì xưa nay nhà bà không có 
những người khách như vậy) và hỏi: 


50 





Ông là ai? 

Tôi là bạn của ông chủ nhà từ thời chiến tranh - Ông khách nói. 

Bà ta quay vào, một lát sau bà ta ra báo ông chủ đi vắng. 

Ông khách buồn, tiếc vì không gặp được bạn và hẹn lúc khác sẽ đến. 
Ngày hôm sau, ông khách lại đến và mọi việc cũng vẫn như ngày hôm 
trước - vẫn không gặp được người bạn cũ ấy. 

Nhưng thưong hại cho ông, bà giúp việc hỏi ông là ai, bà sẽ giúp ông (ông 
biết ông chủ ở nhà nhưng không tiếp ông). 

Ông nói với bà rằng: Bà nói với thằng An rằng thằng Cường ngày nào 
cõng nó ra khỏi bãi mìn nay còn sống và có đến đây. Rồi ông đi thẳng. 
GV: Các em có nhận xét gì về hai câu 
chuyện trên? 

HS: Đó là lòng biết on của người lính với c) Pèn luyện lòng biết ơn 

cô giáo và sự vô ơn của ông An với . Thêm hỏu chễm SÓCị vẵng lờii 
người bạn đã cứu sống mình. giúp ớỡ cha mẹ 

GV: Các câ “ 1 • c = ngữ nào nÓÌ về hành vi - Tôn trọng người già, người có 
cua ong An. công; tham gia hoạt động đền 

HS: - An cháo, đá bát. ơn đáp nghĩa. 

- Qua cầu, rút ván. - Phê phán sự vô ơn, bạc bẽo, 

GV: Phải rèn luyện lòng biết ơn như thế nào? vô lễ... diễn ra trong cuộc 

HS: Trả lời và ghi. sông hàng ngày. 

4. Củng cố 

Hoạt động 5 

HỌC SINH LÀM BÀI TẬP TẠI LỚP 

GV: Em cho biết ý kiến đúng với các nội 3. Bài tập 
dung sau: 

- HS phải được giáo dục truyền thống 
“uống nước nhớ nguồn”. 

- Biết ơn cha mẹ, thầy cô. 

- Thanh thiếu niên hiện nay hiểu biết ít 
về lịch sử. 

- Chữ “Hiếu” thời mở cửa phải khác. 

GV: Nhận xét và cho điểm. 


51 




GV: Câu tục ngữ nào nói về lòng biết ơn? 

- Ân trả, nghĩa đền. n 

- Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi. n 

- Đói cho sạch, rách cho thơm. dl 

- Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng, cu 
GV: Nhận xét và cho điểm. 

GV: Cho HS lấy ví dụ trong thực tế những 
việc làm thể hiện lòng biết ơn. 

HS: Trả lời tự do. 

GV: Lưu ý cho HS phân biệt biết ơn với 
ban ơn và việc làm của các em phải 
xuất phát từ sự tự giác. 

GV: Cho HS lấy ví dụ về những việc làm 
vô ơn, ban ơn của một số người trong 
thời đại ngày nay. 

HS: Trình bày ý kiến cá nhân. 

GV: Liệt kê ý kiến HS lên bảng phụ. 

* Úng hộ tiền cho người mù vì sợ cô 
giáo nhắc nhở trước lớp. 

* Giúp đỡ bạn nhưng lại kể cho người 
khác. 

* Chê bai ông bà nội ở quê. 

* Thành đạt trong cuộc sống nhưng 
không nhớ ơn thầy, cô. 

* Đi tham quan di tích lịch sử vì sợ bị 
điểm kém. 

GV: Tổng kết các ý kiến, nhắc nhở HS rèn 
luyện đức tính biết ơn. 

GV kết luận toàn bài 

Truyền thống: ‘Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một 
truyền thống quý báu của dân ta. Thế hệ chúng ta hiện nay phải biết sống có 
ích, phải biết ơn người sinh thành, biết ơn bao thế hệ dựng nước và giữ nước 
của dân tộc ta. 


52 



Mọi người sống trong xã hội luôn tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau và sống 
biết ơn thì xã hội sẽ là một xã hội hạnh phúc. 

5. Dặn dò 

• So sánh sự biết on trước đây với sự biết on của xã hội ta ngày nay. 

• Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về sự biết on. 

lài liệu tham khảo 

• Tục ngữ: 

- Ăn giấy bỏ bìa 

- Ăn tám lạng trả nửa cân (cân ta có mười sáu lạng, tám lạng cũng là 
nửa cân) 

• Ca dao: 

Lên non mới biết non cao 
Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. 

Công cha như núi Thái Son, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 


53 



Bài 7 (7 tiết ) 

YÊU THIÊN NHIÊN, 

SỐNG HOÀ HỢP Với thiên nhiên 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Biết thiên nhiên bao gồm những gì, hiểu vai trò của thiên nhiên đối với 
cuộc sống của mỗi cá nhân và loài người. 

• Hiểu tác hại của việc phá hoại thiên nhiên mà con người đang phải 
gánh chịu. 

2. Thái độ 

• Giữ gìn bảo vệ môi trường thiên nhiên, tôn trọng, yêu quý thiên nhiên 
và có nhu cầu sống gần gũi với thiên nhiên. 

3. Kĩ nãng. 

• Biết ngăn chặn kịp thời những hành vi vô tình hoặc cố ý phá hoại môi 
trường tự nhiên, xâm hại đến cảnh đẹp của thiên nhiên. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Nêu vấn đề. 

• Thảo luận nhóm. 

• Tổ chức choi trò choi (thi vẽ). 

• ... 

Lưu ý: Nếu có điều kiện, nên tổ chức dạy học ở ngoài trời, vườn sinh 
thái, vườn địa lí hoặc qua hình thức thăm quan cảnh đẹp thiên nhiên, xem 
phim... 


54 



c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Luật bảo vệ môi trường của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

• Các vãn bản về kế hoạch và báo cáo kết quả phủ xanh đồi núi trọc 

• Tranh, ảnh, tài liệu thiệt hại ở đồng bằng sông Cửu Long do lũ lụt gây ra. 

• Sưu tầm các bài báo, tranh ảnh về ô nhiễm môi trường, phá hoại thiên 
nhiên và thiên nhiên tưoi đẹp. 


D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 


1. Ổn định tổ chức. 

2. Kiểm tra bài cũ: (phương pháp trác nghiệm). 


Đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng với những biểu hiện thể hiện sự biết ơn: 

- Em cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi Ị [ 


- Bình cố ý lảng tránh cô giáo cũ đã giúp em vượt qua khó khăn 
để vào Đại học. 

- Nhân dịp Tết Nguyên đán, Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ ông 
bà nội. 

- Thấy phố phường sạch đẹp, Tú nhớ tới công sức của những 
người quét rác đêm qua. 


□ 

□ 

□ 


- Một HS thành đạt trong cuộc sống tự tin khẳng định rằng ‘T a 
có được ngày hôm nay là do công sức mình ta xây dựng”. 


□ 


3. Bài mói 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 
GIỚI THlÍỆU BÀI 

GV: Cho HS quan sát một đoạn băng hình 
hoặc tranh ảnh về thiên nhiên. 

GV: Hãy nói lên cảm nghĩ của em về cảnh 
đẹp đó? 

HS: Trả lời tự do. 


55 






Hoạt động 2 

KHAI THÁC BÀI “MỢT NGÀY CHỦ NHẬT Bổ ÍCH ” 


GV: Gọi 1, 2 HS đọc truyện trong SGK. 

HS: Lắng nghe, đọc theo và cảm nhận. 

GV: - Những chi tiết nào trong truyện nói lên 
cảnh đẹp của địa phương, của đất nước? 

- Ớ Hà Nội có những cảnh đẹp nào? 

- Thiên nhiên là gì? 

HS: Thảo luận cả lớp. 

HS: Trình bày ý kiến cá nhân 

GV: Liệt kê ý kiến của HS lên bảng phụ. 

- Đồng ruộng xanh ngắt màu xanh. 

- Tia nắng vàng, mặt trời rực rỡ 

- Vùng đất xanh mướt khoai. 

- Tam Đảo hùng vĩ mờ trong sương. 

- Mây trắng như khói. 

- Địa danh: Cầu Thăng Long, Từ Liêm, 
Phúc Yên, Vĩnh Yên, Tam Đảo... 

- Cảnh đẹp Hà Nội: Hồ Tây, Hồ Hoàn 
Kiếm, Hồ Trúc Bạch, Bách thảo. 

GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến. 

GV: Kể thêm các địa danh của đất nước. 

* Vịnh Hạ Long, Sa Pa, Tháp Chàm Nha 
Trang, Đà Lạt, rừng Cúc Phương. 

* Thiên nhiên gần gũi nơi mình sinh ra 
và lớn lên. 

GV: Đặt câu hỏi. 

HS: Cảm xúc, suy nghĩ của em trước vẻ 
đẹp của thiên nhiên? 

GV: Kết luận. 

HS: Ghi bài vào vở. 


1. Truyện đọc 

2. Nội dung bài học 


a) Thiên nhiên là gì? 

Thiên nhiên hao gồm: nước, 
không khí, sông, suối, cây 
xanh, hầu trời, đồi, núi. 


56 



Hoạt động 3 

THẢO LUẬN PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA THIÊN NHIÊN 
ĐỐI VỚI CON NGƯỜI 

GV đặt câu hỏi: Hãy kể về một số danh 
lam thắng cảnh của đất nước mà em 
biết và nêu lên cảm xúc của em? 

HS: 1 - 4 HS trả lời. 

GV: Nêu câu hỏi gợi mở: 

Câu ỉ: Trong những hành vi sau, hành vi 
nào là phá hoại thiên nhiên: 

- Chặt cây rừng trái phép lấy gỗ. 

- Đốt rừng làm nưong rẫy. 

- Đi tắm biển. 

- Vứt rác bừa bãi ở khu vực tham quan. 

- Săn bắn chim bừa bãi. 

Tác hại của những hành vi đó. 

Câu 2: Việc làm nào sau đây phát triển và 
bảo vệ thiên nhiên. 

* Trồng cây gây rừng. 

* Phủ xanh đồi trọc. 

* Tích cực tham gia Tết trồng cây. 

* Không bẻ cành cây để lấy lộc 

* Không hái hoa trong công viên. 

* Tiết kiệm nguồn nước. 

* Không gây ô nhiễm môi trường. 

* Vì thành phố: “Xanh, sạch, đẹp”. 

HS: Trình bầy ý kiến cá nhân. 

GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến. 

HS: Liên hệ rút ra bài học. 

GV: Phân tích cho học sinh về vai trò của 
thiên nhiên đối với con người. 

GV: Đặt câu hỏi. 

HS: Trả lòi câu hỏi. 


57 



Câu 1: * Con người sẽ như thế nào nếu 
không có thiên nhiên? 

* Thiên nhiên cung cấp tài sản cho con 
người. 


b) Thiên nhiên với con người. 


* Không có thiên nhiên, không có tài 
sản thiên nhiên thì con người sẽ như thế 
nào? 


HS: Trình bày ý kiến cá nhân. 

HS: Cả lóp góp ý. nhận xét. 

GV: Bổ sung, kết luận. 

HS: Ghi bài vào vở. 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

GV: Cho HS thảo luận, liên hệ. 

GV: Đặt câu hỏi. 

* Bản thân mỗi học sinh phải làm gì? Thái 
độ như thế nào đối vói thiên nhiên? 

* Rút ra bài học gì cho bản thân? 

HS: Thảo luận lóp. 

HS: Trình bày ý kiến cá nhân. 

HS: Cả lóp góp ý, nhận xét. 

GV: Kết luận. 

HS: Ghi bài vào vở 


- Thiên nhiên là tài sản vô giá 
rất cần thiết cho con người. 


c) Ý thức của con người đối với 
thiên nhiên 

- Bảo vệ, giữ gìn, phát triển 

thiên nhiên ngày càng 
phong phú và đa dạng. 

- Nâng cao ý thức trách 
nhiệm đối với tài nguyên 
thiên nhiên. 

- Tuyên truyền vận động mọi 

người thực hiện. 

- Đấu tranh với hành vi phá 
hoại thiên nhiên. 

- Sống gần gũi chan hoà với 
thiên nhiên. 


58 



GV kết luận toàn bài. 

Con người sẽ không tồn tại và phát triển được nếu không có thiên nhiên. 
Thiên nhiên là tài sản vô cùng quý giá của con người . Chúng ta phải biết giữ 
gìn, bảo vệ thiên nhiên, phát triển nó ngày càng phong phú và đa dạng. 

Những hành vi tàn phá thiên nhiên, khai thác bừa bãi tài nguyên thiên 
nhiên là tự đẩy con người vào chỗ trừng phạt. Hãy giữ gìn và bảo vệ lá phổi 
xanh mà thiên nhiên trao tặng cho chúng ta. 

4. Củng cố 

Hoạt động 4 

HỌC SINH LÀM BÀI TẬP 

GV: Cho HS trả lời miệng bài tập a. a) Thể hiện tình yêu thiên nhiên 

và cuộc sống hoà hợp với 
thiên nhiên: 

- Mùa hè, cả nhà Thuỷ thường 

ải tắm biển ở Sầm Sơn. 

- Lớp Tuấn tổ chức đi cắm trại 

ở một khu đồi có nhiều bãi 
cỏ xanh như tấm thảm. 

- Trường Kiên tổ chức đi tham 
quan Vịnh Hạ Long (ở tỉnh 
Quảng Ninh), một trong 
những di sản văn hoá thế giới. 

- Lớp Hương thường xuyên 
chăm sóc cây và hoa trong 
vườn trường. 

b) Liên hệ: 

HS: Các nhóm trình bày tranh ảnh và cử người 
đại diện bàn luận bức tranh, ảnh đó. 

GV: Cho HS thi vẽ tranh giữa các nhóm về 
khung cảnh thiên thiên (đề tài tự do). 

GV: Cho HS nêu gương tốt bảo vệ thiên nhiên ở trong lớp, trường ta. 

GV: Cho HS thi hát chủ đề thiên nhiên. 

5. Dạn dò 

• Làm tập san theo tổ những tư liệu đã sưu tầm được. 

• Chuẩn bị bài sau. 


59 



Bài 8 (7 tiết ) 

SỐNG CHAN HÒA VỚI MOI NGƯỜI 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Giúp HS hiểu những biểu hiện của người biết sống chan hoà và những 
biểu hiện không biết sống chan hoà với mọi người xung quanh. 

• Hiểu được lợi ích của việc sống chan hoà và biết cần phải xây dựng 
quan hệ tập thể, bạn bè sống chan hoà, cỏi mở. 

2. Thái độ 

• Có nhu cầu sống chan hoà với tập thể lóp, trường, với mọi ngưòi trong cộng 
đồng và có mong muốn giúp đỡ bạn bè để xây dựng tập thể đoàn kết. 

3. Kĩ nãng 

• Có kĩ năng giao tiếp ứng xử cởi mở, hợp lí với mọi người, trước hết với 
cha mẹ, anh em, thầy (cô) giáo, bạn bè. 

• Có kĩ năng đánh giá bản thân và mọi người xung quanh trong giao tiếp 
thể hiện biết sống chan hoà hoặc chưa biết sống chan hoà. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Xử lí tình huống. 

• Tổ chức các hoạt động giao lưu. 

• Thảo luận nhóm. 

c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Sưu tầm bài báo, tranh ảnh theo chủ đề. 


60 



Tài liệu về các đợt giao lưu truyền thống của từng lớp, của thiếu nhi 
Việt Nam với các bạn Quốc tế. 


D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 


- GV cho hai HS cùng kiểm tra bài cũ. 

- Kẻ bảng (bảng phụ hoặc giấy khổ to) 
Điền vào bảng sau: (1) 


Việc làm bảo vệ tài nguyên TN 

Việc làm phá hoại tài nguyên TN 




- HS: lên bảng. 

- HS: Cả lớp bổ sung đáp án. 

- GV: Nhận xét, đánh giá cho điểm. 

- Chữa bài tập (trang 17). 

- Em hãy nhận xét việc làm của các bạn HS lớp Hưong. 


3. Bài mói 


Hoạt động GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 
GIỚI THlÍỆU BÀI 

GV: Truyện kể rằng có 2 anh em sinh đôi: người em thì dễ gần, luôn gần 
gũi quan tâm đến mọi người, người anh thì lạnh lùng, chỉ biết mình, không 
quan tâm đến ai, giao thiệp với ai. Trong một lần xóm của 2 anh em ở xảy ra 
hoả hoạn. Cả làng ai cũng tham gia giúp đõ người em, còn người anh chẳng ai 
để ý đến. 


61 










Trong lúc đó, chỉ có mỗi người em quan tâm giúp đỡ anh của mình, người 
anh thấy vậy buồn lắm, hỏi người em: “V7 sao mọi người không ai giúp đỡ anh 
nhỉ?”. Nếu là em, em sẽ trả lời ra sao? 

-> Từ đó dẫn dắt vào bài. 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU TRUYỆN ĐỌC 

GV: Cử HS có giọng tốt đọc truyện: “Bác 

Hồ với mọi người”. 1. Truyện đọc 

HS1: Dẫn truyện. “Là Chủ tịch nước.... Có 
tiếng người nói” 

HS2: Đọc lời thoại. 

HS3: Đọc. “Thấy cách giải quyết.. .kết”. 

GV: Tổ chức cho HS trao đổi. 

GV: Đặt câu hỏi cho HS. 

Câu 1: Những cử chỉ, lời nói nào của Bác 
thể hiện sự ân cần, quan tâm của Bác 
đối với mọi người? 

Câu 2: Việc làm của Bác Hồ thể hiện đức 
tính gì? 

Câu 3: Suy nghĩ, cảm xúc của em sau khi 
đọc truyện về Bác Hồ. 

HS: Cả lớp trao đổi. 

GV: Liệt kê ý kiến lên bảng phụ. 

HS: Cả lớp cùng nhận xét. 

GV: Bổ sung, kết luận. Câul: 

- Bác Hồ thăm gia đình, đời 
sống bà con. 

- Mời cụ ăn cơm, nghỉ ngơi. 

- Cho xe đưa cụ về... 

GV: Lưu ý HS. Thái độ của anh cảnh vệ. 2-' 

- Bác sống chan hoà, ân cần, 
quan tâm đến mọi người một 
cách chu đáo. 


62 




Câu 3 : 

- Kính trọng Bác 

- Dù là một vị Chủ tịch nước, 
Bác vẫn quan tâm đến người 
già, đồng hào của mình. 

- Cần phải biết quan tâm đến 
những người xung quanh mình. 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

Con người trong xã hội sống với nhau bằng một quan hệ tình cảm, đó là 
tình người. Từ tình cảm đó, chúng ta có bạn bè, gia đình, người thân. 

Chúng ta phải biết quan tâm đến mọi người để làm chỗ dựa vật chất và 
tinh thần để vượt qua khó khăn. 


Hoạt động 3 

TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 


GV: Qua truyện cô kể, qua truyện về Bác 
Hồ, GV cho các em thảo luận theo 
nhóm có ghi ý thảo luận ra giấy. Thi 
giữa các nhóm. 

Nhóm 1. - Thế nào là sống chan hoà với 
mọi người? 

Nhóm 2. - Vì sao cần sống chan hoà với 
mọi người? Điều đó đem lại lợi ích gì 

Nhóm 3. - Nêu những việc làm cụ thể về 
sống chan hoà với mọi người. 

HS: Thảo luận 

- Cử người trình bày (hùng biện) 

- Nhóm nào xong trước trình bày trước. 

- Các nhóm khác nghe, bổ sung, sửa chữa. 

GV: Nhận xét, bổ sung ý kiến của các nhóm. 

HS: ghi bài vào vở. 

GV: Cho HS làm bài tập củng cố hoạt 
động 3. 

GV: Ghi bài tập lên bảng phụ. 

Hãy đánh dấu X vào ô tương ứng với hành vi 


2. Nội dung bài học 


- Sôhg chan hoà là sổng vui vẻ, 

hoà hợp với mọi người và sẵn 
sàng cùng tham gia vào các 
hoạt động chung có ích. 

- Sống chan hoà sẽ được mọi 


63 




thể hiện việc sống chan hoà với mọi người. 

- Cởi mở, vui vẻ. □ 

- Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn. □ 

- Tham gia tích cực mọi hoạt động của lóp. □ 

- Chia sẻ niềm vui với mọi người. |—I 

- Tâm sự với bạn khi có chuyện buồn. □ 

- Không tham gia ý kiến sợ bạn cười. □ 

- Không góp ý sợ mất lòng bạn. □ 

- Quan tâm đến hàng xóm nơi mình ở. □ 

HS: Phát biểu ý kiến cá nhân. 

HS: Cả lóp nhận xét. 

GV: Nhận xét, đưa ra đáp án đúng. 

GV: Kết luận, chuyển ý 
GV kết luận toàn bài. 

Sống chan hoà với mọi người là đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam chúng 
ta. Sự quan tâm đó giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn, có trách nhiệm với nhau 
hơn, làm xã hội tốt đẹp hơn. Phê phán lối sống ích kỷ, vụ lợi, chỉ biết lo cuộc 
sống cá nhân. Tham ô, tham nhũng cũng là biểu hiện xấu của xã hội. 


người giúp đỡ, quý mến, 
giúp chúng ta vượt qua khó 
khăn, góp phần vào việc xây 
dựng mối quan hệ xã hội tốt 
đẹp. 


4. Củng cố 


Hoạt động 4 

HỌC SINH LAM bài tập 


GV: Hướng dẫn HS thực hiện các bài tập 
a,b,c. Trình bày miệng 
HS: Trả lời tự do. 


Hành vi thể hiện việc sôhg 
chan hoà với mọi người: 

- Cởi mở vui vẻ. 

- Chia sẻ với bạn bè khi gặp 
khó khăn. Tham gia tích cực 
mọi hoạt động do lớp, Đội tổ 
chức. 


- Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi 
người xung quanh. 

- Thường xuyên quan tâm tới 
công việc của lớp. 

Bài tập c: Những biện pháp 


64 




GV: Hướng dẫn HS thảo luận để giải quyết 
bài tập c 

HS thảo luận -> trình bày. 

GV: Em cho biết ý kiến về những hành vi sau: 

- Bác An là bộ đội, bác luôn vui vẻ với 

mọi người. 

- Cô giáo Hà ở khu tập thể luôn chia sẻ 

suy nghĩ với mọi người. 

- Vợ chồng chú Hùng giàu có nhưng 

không quan tâm đến họ hàng ở quê. 

- Bác Hà là tiến sỹ, suốt ngày lo nghiên 

cứu không quan tâm đến ai. 

- Bà An có con giàu có nhưng không 

chịu đóng góp cho hoạt động từ thiện. 


rèn luyện để sổng chan hoà 

(gợi ỷ): 

- Biết chăm lo giúp đỡ mọi 
người xung quanh. 

- Chống lối sống ích kỷ... 


- Chú Hà lái xe ôm biết giúp đõ người 
nghèo. 


5. Dạn dò 

• HS sưu tầm ca dao và những câu châm ngôn nói về sự nhường nhịn, 
sống hoà thuận, chan hoà. 

• Chuẩn bị sắm vai: trong tình huống bài 9. 


65 





Bài 9 (7 tiết) 

LỊCH Sự, TẾ NHỊ 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu biểu hiện của lịch sự, tế nhị trong giao tiếp hàng ngày. 

• Lịch sự, tế nhị là biểu hiện của văn hoá trong giao tiếp. 

• HS hiểu được lợi ích của sự lịch sự, tế nhị trong cuộc sống. 

2. Thái độ 

• Có ý thức rèn luyện, cử chỉ, hành vi, sử dụng ngôn ngữ sao cho lịch sự, 
tế nhị, mong muốn xây dựng tập thể lóp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

3. Kĩ nãng 

• Biết tự kiểm tra hành vi của bản thân và biết nhận xét, góp ý cho bạn 
bè khi có những hành vi ứng xử lịch sự, tế nhị và thiếu lịch sự, tế nhị. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Thảo luận nhóm. 

• Xử lí tình huống. 

• Tổ chức trò chơi sắm vai. 

c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Sưu tầm tranh ảnh, truyện đọc... có nội dung thể hiện hành vi, lời nói, 
trang phục lịch sự, tế nhị hoặc không lịch sự, tế nhị. 

• Chuẩn bị mội số tình huống giao tiếp và trang phục sắm vai. 

• Giấy A 0 và bút dạ. 


66 



D. CAC HOẠT ĐỌNG DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

Câu hỏi: Thế nào là sống chan hoà với mọi người? 

Nêu những việc làm được và chưa làm được của bản thân. 

Liên hệ bản thân với chủ đề bài “ Sống chan hòa với mọi người”. 

3. Bài mói 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

GIỚI THlĨỆU BÀI 

GV: Chuyến xe buýt khá đông người. Một số người không đủ ghế phải 
đứng. Có 2 bác có vẻ như là công nhân đi làm về, trông 2 bác vẫn còn nguyên 
sự mệt mỏi, căng thẳng sau giờ làm việc. Ớ hàng ghế giữa có 2 bạn HS vừa 
nói chuyện,vừa ăn quà, câu chuyện của họ ngày càng nhiều hơn, nói to hơn, 
cười nhiều hơn. Nhiều ánh mắt khó chịu nhìn về phía các bạn đó. Những câu 
hỏi đặt ra? Giá như 2 bạn đó! Cái điều giá như đó là gì? Cô cùng các em học 
bài hôm nay. 


Hoạt động 2 

PHÂN TÍCH TÌNH HUốNG 


GV: Hãy nhận xét hành vi của những bạn 
chạy vào lớp khi thầy đang giảng bài? 


- Đánh giá hành vi ứng xử của bạn Tuyết? 
HS: Thảo luận lóp. 

GV: Nếu là những người bạn cùng lóp, em 
sẽ nhắc nhở bạn đó như thế nào? Vì 
sao em nhắc bạn như vậy? 

Có các cách giải quyết như sau: 


1. Tình huống: SGK 

- Bạn không chào: vô lễ, thiếu 

lịch sự, thiếu tế nhị. 

- Bạn chào rất to: thiếu lịch sự, 

không tế nhị. 

- Bạn Tuyết: lễ phép, khiêm tốn, 

biết lỗi... lịch sự, tế nhị... 


67 






+ Phê bình gắt gao trước lớp trong giờ 
sinh hoạt. 

+ Phê bình kịp thời - ngay lúc đó. 

+ Nhắc nhở nhẹ nhàng khi tan học. 

+ Coi như không có chuyện gì mà tự 
rút ra bài học cho mình. 

+ Cho rằng HS thì sẽ thế nên không nhắc. 

+ Không nói gì với bạn mà phản ánh 
lại với GV chủ nhiệm. 

+ Kể cho bạn nghe 1 câu chuyện thể 
hiện sự lịch sự, tế nhị. 

HS: Phân tích ưu, nhược điểm của từng 
cách ứng xử. 

GV: Nếu em đến họp lớp, họp Đội muộn 
mà người điều khiển buổi sinh hoạt 
đó là bạn cùng tuổi hoặc ít tuổi hơn 
thì em ứng xử như thế nào? 

HS: Suy nghĩ tự trả lời. 

HS cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến. 

GV: Cho HS trao đổi câu hỏi. Sau khi thảo 
luận về tình huống trên, em rút ra bài 
học gì cho bản thân. 

GV: Động viên HS liên hệ cụ thể bản thân. 
GV: Kết luận, chuyển ý. 

Trong cuộc sống hàng ngày, trong 
công việc của mỗi chúng ta cần có 
thái độ lịch sự, tế nhị. Thái độ này 
giúp chúng ta hoàn thành công việc, 
vừa giữ được mối quan hệ đúng mực 
giữa người với người. 

Hoạt động 
GIỚI THIỆU NỘI DUĨ 


68 


- Nhất thiết phải xin lỗi vì đến 

muộn. 

- Có thể không cần xin phép 
vào lớp mà nhẹ nhàng vào. 



2. Bài học: Thế nào là lịch sự, 
tế nhị? Lịch sự là thể hiện 



như thế nào? ỷ nghĩa của 
lịch sự, tế nhị. 


GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm. 

GV: Chia lớp thành 4 nhóm (chia theo thứ 
tự danh sách). 

GV: Giao câu hỏi cho các nhóm. 


Nhóm 1: Thế nào là lịch sự? 

Nhóm 2: Thế nào là tế nhị? 

Nhóm 3: Lịch sự, tế nhị biểu hiện như thế nào? 
Nhóm 4 : Ý nghĩa của lịch sự, tế nhị? 

GV: Phân công vị trí các nhóm. 

HS: Các nhóm thảo luận. 

HS: Cử đại diện nhóm trình bày. 

HS: Cả lớp góp ý kiến. 

GV: Nhận xét, bổ sung. 

HS: Ghi bài vào vở 


GV kết luận. 

Lịch sự, tế nhị là lối sống có vãn hoá 
trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đức 
tính lịch sư, tế nhị cần được giữ vững 
trong đời sống đạo đức của mỗi người. 


a. Lịch sự: Là những cử chỉ, 
hành vi dùng trong giao tiếp 
ứng xử phù hợp với yêu cầu 
xã hội, thể hiện truyền thống 
đạo đức của dân tộc. 

b. Tế nhị: Là sự khéo léo sử 
dụng những cử chỉ, ngôn ngữ 
trong giao tiếp ứng xử. 

c. Tế nhị, lịch sự thể hiện sự tôn 
trọng trong giao tiếp và 
quan hệ với những người 
xung quanh. 

d. Ý nghĩa: Lịch sự, tế nhị trong 
giao tiếp ứng xử thể hiện 
trình độ văn hoá, đạo đức 
của mỗi người. 


69 



4. Củng cố 


Hoạt động 4 


HỌC SINH LÀM BÀI TẬP 


HS: Đọc bài tập a (trang 22 - SGK) 

a) 

GV: Cho HS các nhóm lên hoàn thành bài 

- Biểu hiện lịch sự: 

tập trên bảng phụ (sau tiếng gõ thước 

+ Biết lắng nghe. 

hiệu lệnh của GV nhóm nào gio tay 

+ Biết nhường nhịn. 

trước nhóm đó lên trước, các nhóm 

+ Biết cảm om, xin lỗi. 

khác quan sát sửa chữa bổ sung). 

- Biểu hiện tế nhị. 

HS: Cử đại diện của nhóm lên thực hiện. 

+ Nói nhẹ nhàng. 

+ Nói dí dỏm. 

+ Biết cảm om, xin lỗi. 

HS: Đọc bài tập b. 

b) 

GV: Yêu cầu HS kể một câu chuyện về 

- Biểu hiện không lịch sự tế nhị: 

hành vi ứng xử lịch sự, tế nhị mà em 

+ Thái độ cục cần. 

biết. 

+ Cử chỉ số sàng. 

Em hãy nhận xét, đánh giá hành vi đó? 

+ Ăn nói thô tục. 

Em rút ra bài học gì qua câu chuyện? 

+ Nói trôhg không. 

HS: Cá nhân trả lời. 

+ Nói quá to. 

GV: Nhận xét 

+ Quát mắng người khác. 

HS: Đọc bài tập d 

d) 

GV: Tổ chức thảo luận nhóm. 

- Quang: Lịch sự, tế nhị, ỷ thức 

HS: Cử đại diện trình bày. 

cao ở nơi công cộng. 

GV: Nhận xét và cho điểm nhóm làm việc 

- Tuấn: Ý thức kém, thiếu lịch 

tốt nhất trong tiết học. 

sự và tế nhị. 


GV đặt câu hỏi tiếp. 
HS trả lời câu hỏi: 


• Trước đây em đã bao giờ tỏ ra thiếu lịch sự, tế nhị không? Hãy kể lại. 

• Sau bài học này em có suy nghĩ gì về hành vi đó của mình? 

• Em sẽ làm gì để trở thành người lịch sự, tế nhị? 

GV gợi ý giúp HS trao đổi 

HS: Trình bày ý kiến cá nhân. 

HS: Cả lớp cùng góp ý nhận xét. 


70 




GV: Nhận xét- kết luận 
GV kết luận toàn bài. 

Trong quan hệ đối xử người với người cần có thái độ lịch sự, tế nhị để 
khích lệ người khác làm điều hay lẽ phải. Nó giúp ta hoàn thành công việc, vừa 
giữ quan hệ đúng mực giữa người - người. 

Sự lịch sự, tế nhị khác với thái độ kiêu căng, thô lỗ, sỗ sàng. Lối sống vãn 
hóa của một cá nhân, cộng đồng rất cần đến sự lịch sự, tế nhị. Đó cũng là giá 
trị đạo đức của mỗi một con người. 

5. Dạn dò 

- Làm bài tập SGK. 

- Xem trước bài 10. 

- Tim hiểu, sưu tầm tài liệu về hoạt động tập thể. 


71 



Bài 10 (2 tiết) 

TÍCH cực, Tự GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG 

TẬP THỂ VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 

• • • • 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

Hiểu những biểu hiện tích cực và tự giác trong hoạt động tập thể và trong 
hoạt động xã hội; hiểu tác dụng của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt 
động tập thể và hoạt động xã hội. 

2. Thái độ 

Có ý thức lập kế hoạch cân đối giữa nhiệm vụ học tập, tham gia hoạt 
động tập thể của lóp, của Đội và những hoạt động xã hội khác. 

3. Kĩ nãng 

Biết tự giác, chủ động, tích cực trong học tập, trong hoạt động tập thể và 
hoạt động xã hội; quan tâm, lo lắng đến công việc của tập thể lóp, của 
trường và công việc chung của xã hội. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Thảo luận nhóm. 

• Xử lí tình huống. 

• Tổ chức trò choi sắm vai. 

• Thiết kế đề án. 

c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Những sách viết về người tốt, việc tốt. 


72 



• Sưu tầm tranh ảnh hoạt động của thầy, trò trong các hoạt động truyền 
thống của trường. 

• Sưu tầm gưong những bạn học sinh làm nhiều việc tốt. 

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

Em hiểu thế nào là lịch sự, tế nhị. 

Em sẽ làm gì để luôn là người lịch sự, tế nhị. 

3. Bài mói 

TIẾT 1 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

GIỚI THIỆU BÀI 

Phương án 1: 

GV: Đọc trên báo Thiếu niên Tiền phong, chúng ta đã biết được nhiều tấm 
gưong học giỏi, chăm ngoan, tham gia các hoạt động đoàn thể một cách 
tích cực, tự giác. Vậy để hiểu điều đó có ý nghĩa gì, hôm nay cô trò ta 
cùng nhau tìm hiểu bài “Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và 
trong hoạt động xã hội”. 

Phương án 2: 

GV: Sử dụng tranh, ảnh nói về các hoạt động tập thể và các hoạt động xã hội 
để giới thiệu bài. 


Hoạt động 2 

KHAI THÁC NỘI DUNG BÀI QUA TRUYỆN ĐỌC 


GV: Hướng dẫn HS phân nhóm, cử nhóm 
trưởng, thư ký (ghi chép nhanh các ý 
kiến thảo luận). 


1. Truyện đọc 


GV chia lóp thành 4 nhóm. 

HS: Đọc truyện “Điều ước của Trương 
QuếChi” 


73 



GV: Nêu nội dung cần thảo luận 

Nhóm 1: Những tình tiết nào chứng tỏ 
Trương Quế Chi tích cực, tự giác 
tham gia hoạt động tập thể và hoạt 
động xã hội. 

Nhóm 2: Những tình tiết nào chứng minh 
rằng Trương Quế Chi tự giác tham gia 
giúp đỡ cha mẹ, bạn bè xung quanh. 

Nhóm 3: Em đánh giá bạn Trương Quế 
Chi là người bạn như thế nào? Có đức 
tính gì đáng học hỏi. 

Nhóm 4: Động cơ nào giúp Trương Quế 
Chi hoạt động tích cực tự giác như 
vậy? 

HS: Thảo luận, các nhóm cử đại diện trình 
bày, bổ sung lần lượt từng câu hỏi. 

HS cả lóp nhận xét góp ý kiến. 

GV: Nhận xét và bổ sung ý kiến. 

GV: Đặt câu hỏi cho HS cả lóp. 

HS: Câu chuyện: “Điều ước” của Trương Quế 
Chi cho em suy nghĩ và cảm xúc gì? 

GV: Động viên HS phát biểu bày tỏ ý kiến 
cá nhân. 


GV: Kết luận, chuyển ý. 

Muốn trở thành con ngoan, trò giỏi thì 
cần cố gắng kiên trì, vượt khó, tranh thủ 
thời gian học tập và tham gia các hoạt động 
ngoại khoá, tham gia các hoạt động tập thể 
và hoạt động xã hội. 


- ước mơ trở thành con ngoan 

trò giỏi. 

- ước mơ trở thành nhà háo thể 

hiện sớm xác định lí tưởng 
nghề nghiệp của cuộc đời. 

- Những ước mơ đó trở thành 

động cơ của những hành 
động tự giác, tích cực, đáng 
được học tập, noi theo. 


74 



Hoạt động 3 

GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC 


GV: Từ câu chuyện trên em hiểu thế nào là 
tích cực và tự giác? 

HS: Trả lời tự do. 


GV: Em có ước mo gì về nghề nghiệp 
tưong lai? 

Từ tấm gưong Trưong Quế Chi, em sẽ 
xây dựng kế hoạch ra sao để thực 
hiện được ước mơ của mình? 

HS: Trả lời tự do. 

GV: Theo em để trở thành tích cực, tự giác 
chúng ta phải làm gì? 

HS: Trả lời ý kiến cá nhân. 

GV: Em hiểu thế nào là hoạt động tập thể, 
hoạt động xã hội? Cho ví dụ. 

HS: Trả lời tự do. 

GV: Tích cực, tự giác tham gia các hoạt 
động tập thể và hoạt động xã hội sẽ 
có ý nghĩa gì? 

HS: Trả lời cá nhân. 

GV: Góp ý, nhận xét ý kiến của HS. 


GV: Kết luận tiết học. 


2. Nội dung bài học 

a. Tích cực, tự giác là gì? 

- Tích cực là luôn luôn cố gắng, 
vượt khó, kiên trì học tập, 
làm việc và rèn luyện. 

-Tự giác là chủ động làm việc, 
học tập, không cần ai nhắc 
nhở, giám sát. 

h. Làm thế nào để có tính tích 
cực, tự giác? 


- Phải có ước mơ. 

- Phải quyết tâm thực hiện kế 

hoạch đã định để học giỏi 
đồng thời tham gia các hoạt 
động tập thể và hoạt động xã 
hội. 


c. Ý nghĩa: 

- Mở rộng hiểu biết về mọi mặt. 

- Rèn luyện kĩ năng cần thiết 

của bản thân. 

- Xây dựng quan hệ tập thể, 

tình cảm thân ái với mọi 
người xung quanh, được mọi 
người yêu quỷ. 


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, mỗi HS cần có tinh thần tích cực, tự 
giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Ý thức tập thể, tính 


75 



cộng đồng là điều kiện tốt để giúp cho mỗi cá nhân trưởng thành và tự hoàn 
thiên mình. 


TIẾT 2 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 4 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 


GV: Cho HS thảo luận giải quyết tình huống. 

Tình huống: Nhân dịp 20/11, nhà trường 
phát động cuộc thi văn nghệ. Bạn 
Phưong lớp trưởng lớp 6A khích lệ 
các bạn trong lớp tham gia phong 
trào. Bạn phân công cho những bạn 
có tài trong lớp: Người viết kịch bản, 
người diễn xuất, hát, múa, còn bạn 
chăm lo nước uống cho lớp trong các 
buổi tập. Cả lớp đều sôi nổi, nhiệt 
tình tham gia; chỉ duy nhất bạn 
Khanh là không nhập cuộc mặc dầu 
rất nhiều người động viên. Khi lớp 
được giải xuất sắc, được biểu dưong 
trước toàn trường, ai cũng xúm vào 
công kênh và khen ngợi Phưong. Chỉ 
có mình Khanh thui thủi một mình. 

GV: Hãy nêu nhận xét của em về Phưong 
và Khanh. 

HS: Thảo luận - Trình bày theo nhóm. 


GV: Qua tình huống trên, nếu tích cực 
tham gia các hoạt động tập thể và 
hoạt động xã hội chúng ta sẽ được lợi 
ích gì? 

GV: Hãy nêu những tấm gưong về người 
tích cực trong hoạt động tập thể và 


- Phương tích cực, chủ động 
trong hoạt động tập thể. 

- Khanh trầm tính, xa rời tập thể. 

d. Tích cực, tự giác tham gia 
các hoạt động tập thể và 
hoạt động xã hội sẽ mở rộng 
hiểu biết về mọi mặt, rèn 
luyện được những kĩ năng 
cần thiết của bản thân; sẽ 


76 






hoạt động xã hội mà em biết? góp phần xây dựng quan hệ 

HS: Thảo luận nhóm và trình bày. tập thê, tình cảm thân ái với 

mọi người xung quanh, sẽ 
được mọi người yêu quý. 

Hoạt động 5 

HỌC SINH LAM bài tập 

HS: Đọc bài tập a (trang 24 - SGK). a. Biểu hiện tính tích cực tham 

GV: Cho HS trả lời đồng thanh “đúng, sai" <? ỉa hoạt động tập thê và 

và tự đánh dấu vào SGK bằng bút chì hoạt động xã hội. 

sau mỗi câu cô đọc. - Tích cực tham gia dọn vệ sinh 

nơi công cộng. 

- Tham gia văn nghệ, thể dục 
thể thao của trường. 

- Hưởng ứng phong trào ủng hộ 

đồng bào bị thiên tai. 

- Tham gia các CLB học tập. 

- Là thành viên Hội chữ thập đỏ. 

- Nhận chăm sóc cây hoa nơi 
công cộng. 

- Tham gia đội tuyên truyền 
phòng chống tệ nạn xã hội. 

- Tự giác tham gia các hoạt 
động của lớp. 

- Tham gia phụ trách sao nhi đồng. 

- Đi thăm thầy cô giáo cũ với 

các bạn cùng lớp. 

HS: Đọc bài tập b (trang 25 - SGK). 

GV: Hướng dẫn HS thảo luận nhóm. 

HS: Trình bày ý kiến thảo luận. 

GV: Nếu là Tuấn em sẽ khuyên Phưong 
thế nào? 

HS: Trả lời tự do cá nhân. 

Bài tập c, đ (trang 25 - SGK) 

HS: Tự cá nhân kể về những việc làm của 


77 





mình, tham gia tích cực hoạt động tập thể. 

GV: Một số người không tích cực tham gia 
hoạt động tập thể ở lớp, trường ta 
được thể hiện như thế nào? 

HS: Nêu những biểu hiện: 

+ Không trực nhật lớp 
+ Giờ chào cờ hàng tuần hay cáo ốm 

+ Không tham gia các ngày lễ lớn của 
trường. 

+ Trốn tránh hoạt động của chi đội. 

+ Không tham gia vãn nghệ, TDTT 
của lớp... 

GV: Gợi ý, động viên các em tự nêu các 
biểu hiện trên. 

4. Củng cố 

Hoạt động 6 

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI “Đố TÀI” 

GV: Hướng dẫn các nhóm xây dựng kịch 
bản, tạo tình huống tưong tự như 
trong bài học đố các nhóm khác. 

HS: Từng nhóm lên trình bày, các nhóm 
khác quan sát giải quyết. Nhóm nào 
xung phong trước dược quyền giải 
quyết tình huống trước. 

GV: Cho 10 điểm cho nhóm có tình huống 
hay; 10 điểm cho nhóm giải quyết 
tình huống nhanh, đúng. 

Nhóm nào nhiều điểm nhất sẽ thắng. 

GV kết luận toàn bài. 

Nhà trường và xã hội luôn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được phát triển 
toàn diện về thể chất và tâm hồn. Những hoạt động tập thể, hoạt động xã hội 
hun đúc tinh thần tự giác, tích cực học tập của mỗi cá nhân, giúp cho mỗi cá 
nhân biết quan tâm đến mọi người, đoàn kết giúp đõ mọi người trong cộng 


78 




đồng. Mọi người sẽ yêu thương, đùm bọc thân ái với nhau, chia sẻ và quyết tâm 
hoàn thành tốt công việc của mình. 

5. Dạn dò 

• Lập kế hoạch để đạt được mục đích đề ra của bản thân. 

• Học bài và xem trước bài sau. 


79 



Bài 11(2 tiết) 

MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

• • • • 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Xác định đúng mục đích học tập. 

• Hiểu được ý nghĩa của việc xác định mục đích học tập và sự cần thiết 
phải xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập. 

2. Thái độ 

• Có ý chí, nghị lực, tự giác trong quá trình thực hiện mục đích, kế 
hoạch học tập. 

• Khiêm tốn học hỏi bạn bè, mọi người. 

• Sẵn sàng hợp tác với mọi người trong học tập 

3. Kĩ nãng 

• Biết xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch HT và các HĐ khác một 
cách hợp lí. 

• Biết họp tác trong hoạt động 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Xử lí tình huống. 

• Thảo luận nhóm. 

c. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

• Sưu tầm những tấm gưong có mục đích học tập tốt. 

• Mẩu chuyện danh nhân trong các lĩnh vực. 

• Điển hình vượt khó trong học tập. 


80 



D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÒP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

Em hãy nêu những việc làm cụ thể của mình biểu hiện tham gia tích cực 
hoạt động tập thể. 

3. Bài mói 

TIẾT 1 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 
GIỚI THIỆU BÀI 

GV: Đưa ra các tình huống sau: 

* Người công nhân lao động trong nhà máy phấn đấu đạt năng suất cao, 
làm ra nhiều sản phẩm cho đất nước, đồng thời có được thu nhập cao 
cho bản thân. 

* Người nông dân một nắng hai sưong lam lũ cấy cày, mong một mùa gặt 

bội thu. 

* Học sinh chuyên cần học tập để trở thành người có năng lực, có ích cho 

xã hội. 

* Những người bạn đến thăm nhau để hiểu nhau hon và thắt chặt thêm tình 

cảm bạn bè. 

GV: Những người nói trên khi làm việc họ nhằm đạt được gì? 

HS: Họ nhằm đạt được mục đích nhất định mà họ đã xác định trước. 

GV: Cuộc sống và công việc của con người rất đa dạng và phức tạp. Mỗi cá 
nhân, mỗi thế hệ có những mục đích khác nhau. Mục đích trước tiên 
của người HS là học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, 
trò giỏi. 


81 






Hoạt động 2 

PHÂN TÍCH NỘI DUNG TRUYỆN ĐỌC 
‘TẤM GƯƠNG CUA HS NGHÈO VƯỢT KHÓ ” 

GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm tìm 1. Tìm hiểu truyện đọc "Tấm 
hiểu nội dung truyện đọc. gương của HS nghèo vượt 

GV: Cho HS có giọng tốt đọc truyện một khó" 
lần cho cả lớp nghe. 

GV: Chia lớp, bố trí thảo luận. 

GV: Cho HS thảo luận các vấn đề sau: 

GV: Giao câu hỏi cho các nhóm. 

Nhóm 1: Vì sao Tú đoạt được giải nhì 
trong kì thi Toán quốc tế. 

Nhóm 2: Những biểu hiện nào của Tú thể 
hiện tinh thần học tập của Tú? 

Nhóm 3: Em học tập được những gì ở bạn Tú? 

HS: Các nhóm thảo luận. 

HS: Các nhóm cử đại diện trình bày. 

HS: Cả lớp bổ sung. 

GV: Nhận xét, kết luận. Nhóm 1: 

- Bạn Tú đã học tập và rèn 

luyện tốt. Bạn là tấm gương 
tự học, kiên trì vượt khó 
trong học tập. 

Nhóm 2: Bạn Tú không học 
thêm mà tự học. 

- Tú tìm nhiều cách giải một 

bài toán. 

- Tú say mê học tập tiếng Anh, 

sưu tầm bài toán tiếng Anh. 

- Giao tiếp bạn bè bằng tiếng 

Anh. 

Nhóm 3: - Kiên trì, tự học, vượt 
khó khăn trong học tập. 

- Độc lập suy nghĩ say mê tìm tỏi. 


82 



GV: Đặt tiếp các câu hỏi để HS cả lớp 
cùng trao đổi. 

GV: Đặt câu hỏi: Tú đã gặp khó khăn gì 
trong học tập. 

HS: Trả lời cá nhân. 


Tú là con út, nhà nghèo, bố là bộ đội, mẹ 
là công nhân. 

GV: Tú ước mo gì? Để đạt được ước mo Tú 
đã suy nghĩ và hành động như thế nào? 
HS: Trình bày cá nhân. 

Tú mo ước trở thành nhà Toán học. Tú đã 
tự học, tự rèn luyện, kiên trì vuợt khó 
khăn để học tập tốt không phụ lòng 
cha mẹ, thầy cô. 

- GV: Bạn Tú đã học tập và rèn luyện để 

làm gì? 

- HS: Trình bày ý kiến cá nhân. 

Bạn Tú mong muốn đạt được mục 
đích học tập. 

GV: Nhận xét, bổ sung các ý kiến. 

GV: Kết luận phần thảo luận. Tìm hiểu 
truyện đọc. 


GV: Để chuẩn bị cho tiết 2 các em tập làm 
điều tra ngắn về mục đích và ước mo 
của các bạn trong lóp (hoặc trong tổ). 

Bạn Hà: Bác sĩ 


Qua tấm gương bạn Tú, các 
em phải xác định được mục 
đích học tập, phải có kế 
hoạch để mục đích đó trở 
thành hiện thực. 


Bạn Hạnh: Cô giáo 

Bạn Cường: nhà nghiên cứu khoa học 

Bạn Dũng: Công an 

Bạn Tuấn: Doanh nghiệp 

Các bạn phải nói rõ vì sao lại có ước 
mơ như thế và muốn đạt được mục đích đó 
phải làm gì cho hiện tại và tương lai? 


83 





TIẾT 2 


Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU NỌI DUNG BÀI HỌC 

GV: Đặt vấn đề 2. Xác định mục đích, ý nghĩa 

Người có mục đích luôn xác định caa m ụ c đích hoạt động 
được công việc của mình phải đạt đến 
đích nào. Tuy nhiên có mục đích đạt 
được trong thời gian ngắn, có mục đích 
phải thực hiện lâu dài, thậm chí cả cuộc 
đời. Với HS chúng ta cần xác định mục 
đích trước mắt. 

GV: Chia nhóm để HS: thảo luận 2 vấn đề. 

Vấn đê ỉ: “ Mục đích học tập trước mắt 
của HS là gi” ? 

Vấn để 2: Vì sao phải kết hợp giữa mục 
đích cá nhân, gia đình và xã hội. 

HS: Ý kiến nhóm 1: 

- HS phải học giỏi, đủ điều kiện lên 
THPT 

- Trở thành con ngoan, trò giỏi 

- Trở thành người phát triển toàn diện 

(đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ ...) 

- Lao động để tự lập nghiệp 

- Có ích cho gia đình và xã hội. 

- Tương lai là công dân tốt, lao động tốt, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

HS: Ý kiến nhóm 2: 

- Mục đích cá nhân: Vì tương lai của 
mình, vì danh dự bản thân, ... Thể 
hiện sự kính trọng của mình với cha 
mẹ và thầy cô và tương lai sẽ có cuộc 
sống hạnh phúc. 


84 






- Mục đích vì gia đình: Mang lại danh 
dự cho gia đình và là niềm tự hào của 
dòng họ, là con ngoan, có hiếu, có ích 
cho gia đình... Không phụ công nuôi 
dưỡng của cha mẹ. 


- Mục đích xã hội: Góp phần làm giàu 
chính đáng cho quê hưong. Xây dựng 
quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc 
XHCN. Phát huy truyền thống, mang 
lại danh dự cho nhà trường ... 

GV: Nhận xét các ý kiến của HS. Khái 
quát và nhấn mạnh mục đích học tập 
của HS. 

HS: Ghi nội dung vào vở. 

GV: Kết luận và chuyển ý. 


- Mục đích trước mắt của HS là 
học giỏi, cố gắng trở thành 
con ngoan trò giỏi, phát 
triển toàn diện, góp phần 
xây dựng gia đình và xã hội 
hạnh phúc. 


- Phải kết hợp mục đích vì 

mình, vì gia đình, xã hội. 

- Xác định đúng đắn mục đích 

học tập thì mới có thể học 
tập tốt. 


Hoạt động 4 

XÁC ĐỊNH NHŨNG VIỆC CAN làm 
ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH ĐÃ ĐE ra 


GV: Em cho biết những việc làm đúng để 
thực hiện mục đích học tập. 

HS: Phát biểu ý kiến: 


3. Rèn luyện mục đích 


- Có kế hoạch. 

- Tự giác. 

- Học đều các môn. 

- Chuẩn bị tốt phương tiện. 

- Đọc tài liệu. 


- Có phương pháp học tập. 

- Vận dụng vào cuộc sống. 


85 





- Tham gia hoạt động tập thể và xã hội. 

GV: Cho HS kể về những gưong có mục 
đích học tập mà HS biết vượt khó 
khăn, vượt lên số phận để học tốt ở 
địa phương. 

+ Bố Hòa mất sớm, một mình mẹ nuôi 
hai chị em, nhà nghèo nhưng hai chị 
em Hoà vẫn cố gắng học tập giỏi. 

+ Bố mẹ bạn Trang đã ly dị, Trang phải 
ở với bà. Bà già yếu, nghèo khổ, 
nhưng Trang vẫn vượt lên và đạt 
thành tích tốt trong học tập. 

+ Bạn Lê bị bệnh tim bẩm sinh vẫn yêu 
đời, chăm học. 

GV: Kết thúc hoạt động này bằng câu 
truyện kể “Cô gái Italia khó quên”. 

Truyện về cô gái Italia tên là G. Nam- 
mi-ni. Cô nổi tiếng nhờ có giọng ca 
mãnh liệt, bốc lửa, nồng nhiệt. Để đạt 
được sự nổi tiếng đó cô đã phải trải 
qua nhiều gian nan...”. 

GV: Nhấn mạnh nội dung cần học tập như 
thế nào để đạt mục đích đã đặt ra. 


4. Củng cố 

Hoạt động 5 
LUYỆN TẬP 

GV: Tổ chức cho HS làm bài tập SGK. 

GV: Phát phiếu học tập (theo dãy bàn). 

Phiếu sô' 1: Đánh dấu X vào ô trống tưong 
ứng những động cơ học tập mà em cho 
là hợp lý. 


Muốn học tốt cần phải có ý 
chí, nghị lực, phải tự giác, 
sáng tạo trong học tập 


86 





- Tương lai của bản thân. □ 

- Danh dự gia đình. □ 

- Học tập để kiếm việc làm nhàn hạ. □ 


- Truyền thống nhà trường. 

□ 

- Kính trọng thầy, cô giáo. 

□ 

- Dân giàu nước mạnh. 

□ 

- Không muốn thua kém bạn. 

□ 

- Giàu có. 

□ 

- Điểm số. 

□ 


Phiếu số 2: Bạn Quang đến nhà bạn Tuấn 
định trao đổi bài. Chuẩn bị kiểm tra bài: 

“Tích cực, tự giác trong hoạt động tập 
thể, hoạt động xã hội”. Thấy Tuấn đang 
đọc sách: “Người tốt việc tốt”, bạn 
Quang hỏi ngày mai kiểm tra môn Giáo 
dục công dân, sao cậu đọc sách này? 

Em thử đoán xem Tuấn trả lời Quang 
như thế nào? 

HS: Làm bài tập vào phiếu. 

GV: Cử đại diện 2 em trả lời. 

HS: Cả lóp bổ sung, trao đổi. 

GV: Nhận xét, đánh giá. Phiếu sốl: 

Đáp án sai: 

Học tập vì điểm số. 

Học tập vì giàu có. 

Phiếu số2: 

Tuấn sẽ nói với Quang: đọc 
sách “Người tốt việc tốt ” để có 
thêm ví dụ minh hoạ cho bài 
học. Vì những người tốt, gương 
tốt, có tinh thần tập thể và 
tham gia tốt công tác xã hội. 

GV: Đưa ra câu hỏi chung cho cả lóp đế 
kết luận phần luyện tập. 


87 



GV: Có ý kiến cho rằng thanh thiếu niên 
ngày nay ít quan tâm đến mục đích học 
tập mà chỉ quan tâm đến nhu cầu trước 
mắt, thực dụng (Nếu không còn thòi 
gian, câu hỏi này cho HS về nhà làm). 

GV kết luận toàn bài. 

Có người cho rằng: “Mục đích tối thiểu trong đời người không phải là sự 
hiểu biết mà là hành động”. Thật vậy, con người cần phải thể hiện bằng sự kiên 
trì, vượt khó, tự học tập, tự lao động để vươn lên. Biết vượt qua khó khăn, vượt 
lên số phận để chiến thắng, để đạt mục đích. 

5. Dạn dò 

• Làm bài tập trang 27, 28. 

• Thiết kế một kế hoạch học tập nhằm khắc phục một môn còn yếu, 
hoặc kế hoạch học tập môn nào thích nhất. 

• Tìm các câu chuyện " người tốt việc tốt", các gương HS nghèo vượt 
khó học giỏi trong sách và trong thực tiễn. 

lài liệu tham khảo 

• Danh ngôn: 

“Mục đích tối thượng trong đời người không phải là sự hiểu biết mà 
là hành động”. 


88 



Bài 12 (2 tiết) 

CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP ọuốc 
VỀ ỌUYÊN TRẺ EM 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu các quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước của Liên hợp quốc 
(LHQ). 

• Hiểu ý nghĩa của Quyền trẻ em đối với sự phát triển của trẻ em. 

2. Thái độ 

• HS tự hào là tương lai của dân tộc và nhân loại. 

• Biết ơn những người chăm sóc, dạy dỗ, đem lại cuộc sống hạnh phúc 
cho mình. 

3. Kĩ nãng 

• Phân biệt được những việc làm vi phạm Quyền trẻ em và việc làm tôn 
trọng Quyền trẻ em. 

• Học sinh thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình; tham gia ngăn 
ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm Quyền trẻ em. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Xử lí tình huống. 

• Tổ chức trò chơi. 

• Thảo luận nhóm. 

c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. 

• Những số liệu, sự kiện về hoạt động thực hiện Quyền trẻ em và sự vi 
phạm Quyền trẻ em trên thế giới, ở Việt Nam và địa phương nơi 


89 



Trường đóng. Tranh ảnh, băng hình về các hoạt động vui chơi, hội họp 
của trẻ em, hoạt động chăm sóc trẻ em. 

• Phiếu học tập, máy chiếu, đầu video (nếu có). 

• Giấy khổ lớn, băng dính, kéo... 

• Tranh bài 12 trong bộ tranh GDCD 6 do Công ty Thiết bị Giáo dục I 
sản xuất và bộ tranh về Quyền trẻ em. 

• Một bộ phiếu rời gồm 4 phiếu - mỗi phiếu ghi nội dung 1 Quyền trẻ em và 
8 tranh hoặc ảnh tương ứng vói 4 quyền đó (2 tranh ứng với 1 quyền). 

Ví dụ: Quyền thứ nhất: Quyền sống còn - Có 2 tranh hoặc ảnh với nội 
dung: Trẻ đang được đi khám sức khỏe định kì do trường tổ chức, 
trẻ đang được ăn cơm bán trú hoặc ở gia đình. 

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Mục đích học tập của em là gì? 

• Em có kế hoạch gì để thực hiện mục đích đó. 

3. Bài mói 

Giới thiệu bài: UNESCO nhấn mạnh rằng ‘T rẻ em hôm nay, thế giới ngày 
mai ” đã khẳng định vai trò của trẻ trong xã hội con người. Ngạn ngữ Hi Lạp 
cũng khẳng định ‘T rẻ em là niềm tự hào của con ngườr, ý thức được điều đó 
LHQ đã xây dựng Công ước vê Quyền trẻ em. Vậy công ước đó gồm những 
quy định gì về quyền của trẻ, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. 

TIẾT 1 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

KHAI THÁC NỘI DUNG TRUYỆN 

GV tổ chức cho HS trao đổi truyện đọc. 1. Truyện đọc “Tết ở làng trẻ 
GV: Cử 2 HS có giọng đọc tốt đọc 2 lần em SOS Hà Nội”. 
truyện đọc. 


90 






GV: Đưa ra câu hỏi HS cả lớp trao đổi. 

HS: Trả lòi câu hỏi. 

* Tết ở trong làng trẻ em SOS diễn ra như 

thế nào? 

* Em có nhận xét gì về cuộc sống của trẻ 

em mồ côi ở đó. 

* Suy nghĩ và cảm xúc của em khi đọc 

truyện. 

HS: Trả lời cá nhân. 

GV: Liệt kê ý kiến của HS lên bảng phụ. 
HS: Cả lớp góp ý kiến. 

GV: Nhận xét và kết luận. 


Câu 1: Tết ở làng trẻ em SOS 
diễn ra: 


- Nhà nào cung đỏ lửa luộc 

bánh chưng suốt đêm. 

- Tổ chức tết đầy đủ nghi lễ. 

- Sắm quần áo, giày dép cho các 

em. 


- Kẹo bánh, hạt dưa, thịt, giò... 

- Quây quần bên tivi đón năm 

mới. 

- Phá cỗ đêm giao thừa, hát hò 

vui vẻ... 

Câu 2: Trẻ em mồ côi trong làng 
trẻ SOS Hà Nội sôhg hạnh 
phúc. Mùa xuân thực sự đã 
về trên những mái ngói đỏ 
tươi, trong những gia đình ấm 
áp, đầy ắp tiếng cười của mẹ 
và các con. 

Câu 3: Tết ở làng trẻ em SOS rất 
vui, các em thật hạnh phúc. 
Nhưng em vẫn cảm thấy 
thiếu vắng tình yêu thương 
của người cha, người mẹ dẻ 
ra các em và em càng thương 
các em hơn. 


91 



Hoạt động 2 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VE CÔNG ƯỚC 


GV đặt vấn đề: Trẻ em là tương lai của mỗi dân tộc và của toàn nhân loại. 
Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em ra đời 1989 đã ghi nhận 
các quyền cơ bản của trẻ em. 


Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới kí và phê chuẩn Công ước của Liên 
hiệp quốc về Quyền trẻ em. 


GV: Chiếu lên màn hình. 
HS: Theo dõi và ghi chép 


- Năm 1989, Công ước LHQ về 
Quyền trẻ em ra đời. 


GV: Giải thích: 

- Công ước LHQ là luật quốc tế về 
Quyền trẻ em. 

- Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và 

thứ hai thế giới tham gia Công ước, 
đồng thời ban hành luật về đảm bảo 
việc thực hiện Quyền trẻ em ở Việt 
Nam. 


Năm 1991, Việt Nam ban 
hành Luật bảo vệ, chăm sóc 
và giáo dục trẻ em. 


Hoạt động 3 

THẢO LUẬN NHÓM - XỬLÍ TÌNH HUốNG 


GV: Tổ chức HS thảo luận 4 nhóm Công ước. 

- Vận dụng 4 phiếu rời và 8 tranh đã 
được chuẩn bị làm phương tiện dạy học 
(Phần tư liệu - phương tiện) 

- Khuyến khích HS các nhóm thi đua 
nhau. 

- Dựa vào nội dung đã ghi các quyền 
trong các phiếu, hãy phân loại 8 tranh 
hoặc ảnh tương ứng với nội dung 4 
quyền đó? 

- Ghi ý kiến của nhóm mình vào tờ giấy 
A4. 

- Nhóm nào xong trước được trình bày trước. 

GV: Nêu câu hỏi: 


2. Nội dung bài học 

a. Nhóm quyền sống còn: 

Là những quyền được sống và 
được đáp ứng các nhu cầu cơ bản 
để tồn tại như được nuôi dưỡng, 
được chăm sóc sức khoe 9 ... 

b. Nhóm quyền bảo vệ: 

Là những quyền nhằm bảo vệ 
trẻ em khỏi mọi hình thức phân 
biệt, đổi xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột 
và xâm hại. 

c. Nhóm quyền phát triển: 

Là những quyền được đáp ứng 
các nhu cầu cho sự phát triển 


92 




Vì sao em đã sắp xếp như vậy? 

HS: - Đại diện nhóm thắng lên trình bày. 

- Các nhóm khác lắng nghe nhận xét, bổ sung. 
Từ 4 nội dung các quyền trên, GV giới 
thiệu các tên quyền hoặc đưa ra 4 tên 
quyền và hỏi: Theo em nội dung quyền 
nào phù hợp với những tên quyền này? 

GV: Cho HS làm bài tập củng cố. 

GV: Cho HS làm bài tập vào phiếu. 


một cách toàn diện như: được 
học tập, được vui chơi giải trí, 
được tham gia hoạt động văn 
hoá, nghệ thuật... 
d. Nhóm quyền tham gia: 

Là những quyền dược tham gia 
vào những công việc có ảnh 
hưởng đến cuộc sống của trẻ 
em như được bày tỏ ỷ kiến, 
nguyện vọng của mình. 


GV: Chia lớp 2 nhóm, mỗi nhóm trả lòi 1 
bài tập theo phiếu. 


Nhóm 1 (Phiếu 1) 


Hãy khoanh tròn ý kiến đúng với việc 
làm thực hiện Quyền trẻ em. (ý kiến 
còn lại là việc làm vi phạm Quyền trẻ 
em). 

1- Tổ chức việc làm cho trẻ em có khó khăn. 

2- Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma tuý. 

3- Xây dựng khu vui choi cho trẻ em. 

4- Mở lớp dạy học cho trẻ tàn tật. 

5- Bắt trẻ em làm việc cực nhọc, quá sức. 

6- Đánh đập trẻ em. 

7- Tổ chức trại hè cho trẻ em. 

8- Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút. 

9- Xâm hại tình dục em gái nhỏ. 

10- Bắt con cái thôi học đi bán báo, đánh 

giày nuôi gia đình. 

Nhóm 2 (Phiếu 2) 

Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào 
đối với cuộc sống của mỗi trẻ em. 


93 



Đáp án: Phiếu l(Nhóm 1) 

Ý kiến đúng: Những việc làm 
thực hiện Quyền trẻ em. 

.©; ©:©'© .... , 

- Y kiến sai: Việc làm vi phạm 

Quyền trẻ em. 

© '©©'©; ©' 

Đáp án: Phiếu 2 (nhóm 2) 

HS đã điền đầy đủ vào ô trống. 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em ra đời thể hiện sự tôn trọng 
và quan tâm của cộng đồng quốc tế với trẻ em, là điều kiện cần thiết để trẻ em 
được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc và thông cảm. 


TIẾT 2 



Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1 



THẢO LUẬN NHÓM 

GV: Cho HS thảo luận theo nhóm để giải 
quyết tình huống. 

Tình huống: Trên một bài báo có đoạn tin 
vắn sau: “Bà A ở Nam Định vì ghen 
tuông với người vợ trước của chồng 



(Điền vào ô tưong ứng) 


Nhóm quyền 

Cần thiết vói trẻ em 

Sống còn 


Bảo vệ 


Phát triển 


Tham gia 



HS: Các nhóm trả lời vào phiếu. 

GV: Cho HS đại diện 2 nhóm trả lòi câu hỏi. 
HS: Cả lóp nhận xét bổ sung. 

GV: Nhận xét, đánh giá ý kiến đúng. 


94 








đã liên tục hành hạ, đánh đập, làm 
nhục con riêng của chồng và không 
cho đi học. Thấy vậy Hội Phụ nữ địa 
phưong đã đến can thiệp nhiều lần 
nhưng bà A vẫn không thay đổi nên đã 
lập hồ so đưa bà A ra kiểm điểm và kí 
cam kết chấm dứt hiện tượng này”. 

Câu hỏi: 

1) Hãy nhận xét hành vi ứng xử của bà A - Bà A vỉ phạm Quyền trẻ em 

trong tình huống? Em sẽ làm gì nếu Giới thiệu Điều 24, 28, 37 - 
được chứng kiến sự việc đó? Công ước. 

2) Việc làm của Hội Phụ nữ địa phưong - Cần lên án, can thiệp kịp thời 

có gì đáng quý? Qua đó em thấy trách với những hành vi vi phạm 

nhiệm của Nhà nước đối với Công ước Quyền trẻ em. 

về Quyền trẻ em như thế nào? - Nhà nước rất quan tâm đảm 

hảo Quyền trẻ em. 

- Nhà nước trừng phạt nghiêm 

HS' Thảo luân khắc những hành vi xâm 

Cử đại diện lên trình bày lần lượt từng phạm Quy en tỉ e em. 
câu hỏi. 

GV: Có thể giải quyết triệt để từng câu, 1 
hoặc 2 câu một lúc. 

Giới thiệu các Điều trích Công ước 
LHQ về Quyền trẻ em 

GV: Vận dụng bài tập d, đ (trang 32-SGK) Bài học 

để giúp HS rút ra nội dung bài học. - Mỗi chúng ta cần biết bảo vệ 

Củng cố kiến thức đã học quyền của mình và tôn trọng 

HS: Giải quyết tình huống theo nhóm. quyền của người khác; phải 

^T. r^: À. . ' ~ _ A ' , „ ; . X thực hiện tốt bổn phận và 

GV: Điêu gì sẽ xay ra nêu như Quyên tre r 

,, . _ , ' 0 nghĩa vụ của mình. 

em không được thực hiện ĩ 

GV: Là trẻ em, chúng ta phải làm gì để thực 
hiện và đảm bảo quyền của mình? 

HS: Thảo luận và trả lời câu hỏi. 


95 



Hoạt động 3 

THẢO LUẬN NHÓM - XỬLÝ TÌNH HUốNG 


GV: Chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 tờ phim 
hoặc giấy A4 có nội dung bài tập a. 

HS: Giải quyết theo nhóm. Nhóm nào 
xong trước trình bày trước trên máy 
chiếu hoặc trình bày qua bảng giấy. 


GV: Cho HS 1 kịch bản để tự đóng vai và 
giải quyết tình huống, dựa vào bài tập e. 
HS: Phân vai để thực hiện. 

GV: Có thể cho HS đóng vai dàn dựng tình 
huống. 

Có thể cho HS nhập vai giải quyết 
tình huống. 

GV: Nếu em là người chứng kiến em sẽ 
ứng xử ra sao? 

HS: Nhận xét các hành vi của các nhân vật 
trong mỗi tình huống. 


3. Tình huống 

Bài a. 

- Việc làm thực hiện Quyền trẻ 

em: 

+ Tổ chức việc làm cho trẻ em 
có khó khăn. 

+ Dạy học ở lớp học tình 
thương cho trẻ em. 

+ Dạy nghề miễn phí cho trẻ 
em khó khăn. 

+ Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ. 

+ TỔ chức trại hè cho trẻ. 

- Việc làm vi phạm Quyền trẻ 

em: Các ý còn lại. 

Bài e. Xây dựng kịch bản dựa 
vào tình huống bài tập e. 

- Tình huống ì: Trên đường An 

đi học về, thấy một bà bán 
hàng nước cầm gậy vừa 
đánh vừa chửi một em nhỏ 
đánh giầy rất thậm tệ: "Đồ 
con hoang, mày mà làm đổ 
cốc nước hàng của bà thì 
khối tiền mà đền, ra chỗ 
khác cho bà bán hàng".. 

- Tình huống 2: Một hôm, cô 

giáo dạy văn gọi Hòa lên 
bảng kiểm tra bài. Hoà 
không thuộc bài. Thấy vậy 
cô giáo hỏi: "Em có biết vì 
sao cô gọi em lên bảng 
không?" Hoà trả lời: 'Vì tiết 
học trước em đã tự ý bỏ học 
đi chơi". 


96 



GV kết luận: Thông qua các tình huống 
giúp các em hiểu được Công ước của 
LHQ về Quyền trẻ em. Liên hệ thực 
tiễn địa phương và bản thân. 


- Tình huống 3: Lan đang ngồi 
đọc báo dưới gốc cây ở khu 
tập thể nhà mình thì thấy 1 
em nhỏ lân la ngỏ ỷ chị đọc 
truyện cho em nghe... Lan 
biết đó là con bác hàng xóm 
mới ở quê ra nên cho em bé 
mượn quyển truyện. Em bé 
thấy vậy xua tay nói: 
"Không... không! Em không 
được đi học nên không biết 
chữ". 


4. Củng cố 


Hoạt động 4 

HỌC SINH LAM bài tập 


GV: Hướng dẫn HS làm bài tập SGK. 

Bài 1: GV đưa ra 4 bức tranh mô phỏng về 
4 nhóm Quyền trẻ em. HS ghi đúng 
chủ đề vào 4 bức tranh. 


Bài 2: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình 
trong những trường họp sau đây: 

* Em thấy một người lớn đánh đập một 

bạn nhỏ. 

* Em thấy bạn của em lưòi học, trốn học đi choi. 

* Em thấy một số bạn nơi em ở chưa biết chữ. 
Bài 3: Em hãy nêu một số việc làm của địa 

phương em thực hiện Quyền trẻ em. 
HS: Trình bày ý kiến cá nhân. 

HS: Cả lóp tham gia ý kiến. 

GV: Nhận xét, đưa ra đáp án đúng. 


Đáp án bài 1: 

Nhóm quyền sống còn: ảnh (3) 
Nhóm quyền bảo vệ: ảnh (1) 
Nhóm quyền phát triển: ảnh (4) 
Nhóm quyền tham gia. ảnh (2) 


97 



Đáp án bài 2: 

Cách ứng xử. 

* Tình huống 1: Can ngăn 

người lớn không đánh đập 
bạn nhỏ và nhờ cơ quan 
pháp luật can thiệp. 

* Tình huống 2: Khuyên bạn và 

nhờ cô giáo, nhà trường 
giúp đỡ bạn không trốn học. 

* Tình huống 3: Địa phương 

em đã làm được: 

- Tổ chức tiêm phòng dịch cho 

trẻ em. 

- Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. 

- Mở lớp học tình thương. 

- Tổ chức tết Trung thu, ngày 1-6 

(ngày Quốc tếThiếu nhi). 

- Tổ chức đội bóng đá nhi 

đồng, thiếu niên. 

- Thi vẽ, viết chủ đề: ‘Trẻem hôm 

nay, thế giới ngày mai”. 

GV kết luận toàn bài. 

Như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Trẻ em như búp trên cành”. Chăm lo cho 
trẻ em là một việc làm cần thiết và quan trọng đối với một xã hội. Đảng và nhà 
nước ta đã và đang có những hoạt động tích cực nhằm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, 
chủ nhân tưong lai của đất nước. 

5. Dạn dò 

• Học bài và xem trước bài sau. 

• Sưu tầm những quy định về các mức phạt hành chính khi vi phạm Luật 
An toàn giao thông. 

lỏi liệu tham khảo: 

1. Những ngọn tháp là niềm tự hào của thành phố. Những con tàu là niềm 
tự hào của biển cả. Và trẻ em là niềm tự hào của con người. 

(Ngạn ngữ Hi Lạp) 


98 



2. Công ước về Quyền trẻ em được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 
20/11/1989. Việt Nam đã ký công ước ngay từ ngày đầu tiên 
(26/01/1990) Khi LHQ mở Công ước để cộng đồng thế giới tham gia 
kí và là nước thứ hai thế giới phê chuẩn Công ước (20/02/1990). Sau 
đó, nhà nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
Việt Nam (12/08/1991). Công ước có hiệu lực từ ngày 02/09/1990. 
Đến năm 1999, Công ước về Quyền trẻ em đã có 191 quốc gia thành 
viên. Công ước gồm có Lời mở đầu và 3 phần (54 điều). 

Đây là công ước đầu tiên đề cập toàn diện và xác định về mặt pháp lí các 
quyền của trẻ em theo hướng tiến bộ, trên co sở thừa nhận trẻ em có quyền 
dược chăm sóc, bảo vệ và giúp đõ đặc biệt. 

Trích Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em: 

- Điều 6: .. .Tất cả trẻ em đều có quyền cố hữu được sống. 

- Điều 7: Trẻ em phải được đãng kí khai sinh ngay lập tức sau khi được sinh 
ra và có quyền ngay từ khi ra đời có họ tên, có quốc tịch và trong chừng mực 
có thể, quyền biết cha mẹ mình và được cha mẹ mình chăm sóc. 

- Điều 13: Trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến... 

- Điều 20: Trẻ em tạm thời hay vĩnh viễn bị tước mất môi trường gia đình 
của mình... có quyền được hưởng sự bảo vệ và giúp đõ đặc biệt của gia đình. 

- Điều 23: .. .Trẻ em bị khuyết tật về tâm thần hay thể chất cần được hưởng 
một cuộc sống trọn vẹn và tử tế trong những điều kiện đảm bảo phẩm giá, thúc 
đẩy khả năng tự lực và tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ em tham gia tích cực vào 
cộng đồng... 

- Điều 24: Quyền trẻ em được hưởng mức độ cao nhất để có thể đạt được về 
sức khoẻ và các phưong tiện chữa bệnh để phục hồi sức khỏe... 

- Điều 28: .. .Quyền của trẻ em được học hành... 

- Điều 33: ... Thực hiện mọi biện pháp thích hợp...để bảo vệ trẻ chống lại 
việc sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy và an thần. 

- Điều 34: .. .Bảo vệ trẻ em chống mọi hình thức bóc lột cũng như lạm dụng 
về tình dục... 

- Điều 37: Không có trẻ em nào phải chịu sự tra tấn, đối xử, trừng phạt độc 
ác, vô nhân đạo hay làm mất phẩm giá... Không có trẻ em nào bị tước quyền tự 
do một cách bất hợp pháp hay tuỳ tiện... 


99 



Bài 13 (2 tiết) 

CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Công dân là người dân của một nước, mang quốc tịch của nước đó. 

• Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. 

2. Thái độ 

• Tự hào là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

• Mong muốn được góp phần xây dựng nhà nước và xã hội. 

3. Kĩ nãng 

• Biết phân biệt công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 
công dân nước khác. 

• Biết cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức 
để trở người công dân có ích cho đất nước. Thực hiện đầy đủ các 
quyền, nghĩa vụ công dân. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Xử lí vấn đề. 

• Thảo luận. 

• Tổ chức trò choi. 

c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 


100 


Hiến pháp 1992 (Chương V - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân). 



• Luật quốc tịch (1988 - điều 4). 

• Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

• Câu chuyện về danh nhân văn hóa. 

• Thành tích học tập thể thao của HS Việt Nam. 

• Cây hoa dân chủ. 


D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÓP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

1. Hãy nêu các nhóm quyền cơ bản của trẻ em mà em biết? Mỗi nhóm 
quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em. 

2. Em có cách ứng xử như thế nào trong những trường hợp sau: 

• Em thấy một người lớn đánh đập một bạn nhỏ. 

• Em thấy một bạn nơi em ở chưa biết chữ. 

3. Bài mói 

Giới thiệu bài: Chúng ta luôn tự hào: chúng ta là công dân nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy công dân là gì? Những người như thế nào 
được công nhận là công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Để trả lời câu 
hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu bài 13. 

GV: Ghi đầu bài lên bảng. 

TIẾT 1 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU TÌNH HUỐNG 

GV đặt vấn đề. 

Mỗi công dân đều có quyền tự hào về Dân tộc của mình. Ngoài những 
công dân được sinh ra, lớn lên và sinh sống tại đất nước Việt Nam là công dân 
có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp liên quan đến các 
dân tộc khác (nước ngoài), liên quan đến công việc, quan hệ tình cảm V. V. 
cho nên chúng ta cần có sự hiểu biết: Công dân Việt Nam là ai? 


101 






GV: Cho HS đọc nhiều lần về tình huống 
SGK. 

GV: Nêu câu hỏi cho HS thảo luận. 

* Bạn A-li-a là ai, có quan hệ như thế nào 

với Việt Nam? 

* Bạn A-li-a nói như vậy có đúng không? 

Vì sao? 

HS trình bầy ý kiến cá nhân. 

GV: Cho HS cả lớp trao đổi, nhận xét. . A , 

, /, - Bạn A-li-a nói tiếng Việt rất 

GV: Nhận xét, bổ sung ý kiín. lhạo BẾ A U a tò ’ nguti 

GV: Kết luận. việt Nam. 

- Bạn A-li-a là người Việt Nam. 

- A-li-a là công dân Việt Nam vì 

có bố là người Việt Nam 
GV: Cần cho HS tham khảo một số luật ( n ê' u bố, mẹ chọn quốc tịch 
sau để các em xác định ý kiến của bỉ am cho A-li-a) 

mình cho chính xác. 

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
(Điều 5). 

Luật quốc tịch 1998 (Điều 4, 16, 19). 

Hiến pháp 1992.. 

Luật dân số 1992. 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

Để hiểu rõ, xác định công dân là ai? 

Họ liên quan như thế nào đến quốc tịch? 

Quyền quốc tịch của công dân Việt Nam 
là gì? Đó là các vấn đề mà chúng ta cần 
hiểu và xác định đúng. 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU CẢN CỨĐE xác định công dân 
GV đặt vấn đề. 

Để tìm hiểu nội dung xác định công dân là ai? GV giới thiệu kiến thức pháp luật 
cần thiết. GV đưa nội dung đã tìm lên máy. 


102 





1. Công dân: Người dân của một nước và mang quốc tịch nước đó. 

2. Dưới chế độ phong kiến người dân còn gọi thần dân phải thờ vua(Con 
trời) Vâng lệnh quân thần, dân không có quyền... 

3. Chế độ thuộc địa: Người dân không có địa vị công dân không được 
hưởng quyền công dân. 

4. Nhà nước độc lập, có chủ quyền người dân có địa vị công dân và nghĩa 
vụ công dân. 

5. Địa vị pháp lý: Tổng hợp quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. 

6. Quốc tịch: Là dấu hiệu pháp lý xác định mối quan hệ giữa người dân cụ 
thể đối với một nhà nước, thể hiện sự phụ thuộc về một nhà nước nhất 
định của người dân. 

GV: Phát phiếu tư liệu cho HS: 

Điều kiện để có quốc tịch Việt Nam. 

1. Mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có quyền có quốc tịch Việt 
Nam. 

2. Đối với công dân người nước ngoài và người không có quốc tịch: 

+ Phải từ 18 tuổi trở lên, biết tiếng Việt, có ít nhất 5 năm cư trú tại Việt 
Nam, tự nguyện tuân theo pháp luật Việt Nam. 

+ Là người có công lao đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

+ Là vợ, chồng, con, bố, mẹ, (kể cả con nuôi, bố mẹ nuôi) của công dân 
Việt Nam. 

3. Đối với trẻ em: 

+ Trẻ em có cha mẹ là người Việt Nam. 

+ Trẻ em sinh ra ở Việt Nam và xin thường trú tại Việt Nam. 

+ Trẻ em có cha (mẹ) là ngưòi Việt Nam. 

+ Trẻ em tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không rõ cha mẹ là ai. 
Trên cơ sở nghiên cứu phiếu tư liệu GV hướng dẫn HS thảo luận câu hỏi 
SGK. 


Trường hợp nào trẻ em là công dân Việt Nam. 


HS: Thảo luận. 

GV: Chốt vấn đề 


b. Các trường hợp sau đều là 
công dân Việt Nam. 

- Trẻ em khi sinh ra có cả bô'và 


103 



GV đặt câu hỏi: 

1) Người nước ngoài đến Việt Nam công 
tác có được coi là công dân Việt Nam 
không? 

2) Người nước ngoài làm ăn sinh sống 
lâu dài ở Việt Nam có được coi là công 
dân Việt Nam không? 

HS: Trao đổi ý kiến và phát biểu. 

GV: Nhận xét, chốt vấn đề. 


GV: Từ các tình huống trên em hiểu công 
dân là gì? Căn cứ để xác định công 
dân của một nước. 

HS: Trao đổi và phát biểu ý kiến. 

GV: Nhận xét, rút ra kết luận. 


mẹ là công dân Việt Nam. 

- Trẻ em khi sinh ra có bố là 

công dân Việt Nam, mẹ là 
người nước ngoài. 

- Trẻ em sinh ra có mẹ là công 

dân Việt Nam, bố là người 
nước ngoài. 

- Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam 

không rõ bố, mẹ là ai. 


1. Người nước ngoài đến Việt 
Nam công tác: Không phải 
là người Việt Nam 

2. Người nước ngoài làm ăn 
sinh sống lâu dài ở Việt 
Nam tự nguyện tuân theo 
pháp luật Việt Nam thì là 
người Việt Nam. 


Kết luận: 

- Công dân là người dân của 
một nước. 

- Quốc tịch là căn cứ xác định 

công dân của một nước. 

- Công dân nước Cộng hòa xã 


104 



hội chủ nghĩa Việt Nam là 
người có quốc tịch Việt 
Nam. Mọi người dân ở nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đều có quyền có 
quốc tịch. 

- Mọi công dân thuộc các dân 
tộc cùng sinh sống trên lãnh 
thổ Việt Nam đều có quốc 
tịch Việt Nam. 


TIẾT 2 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HlỂư Mối QUAN HỆ 
GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN 


GV: Nêu câu hỏi cho HS thảo luận lớp. 

1. Nêu các quyền của công dân mà em 
biết. 


c. Mối quan hệ giữa nhà nước 
và công dân. Quốc tịch thể 
hiện mối quan hệ đó. 


2. Nêu các nghĩa vụ của công dân đối với 
nhà nước mà em biết. 


3. Trẻ em có quyền và nghĩa vụ gì? 

4. Vì sao công dân phải thực hiện đúng các 
quyền và nghĩa vụ của mình? 

HS: Trao đổi ý kiến. 

GV: Bổ sung nếu HS nêu chưa đầy đủ. 


1. Các quyền của công dân 
(Hiến pháp 1992). VD: 

- Quyền học tập 

- Quyền nghiên cứu khoa học 
kĩ thuật. 

- Quyền hưởng chế độ bảo vệ 
sức khỏe. 


- Quyền tự do đi lại, cư trú. 


105 






GV: Kết luận 


- Quyền bất khả xâm phạm về 
thân thể. 

- Quyền bất khả xâm phạm về 
chỗ ở. 

2. Nghĩa vụ của công dân đối 
với nhà nước. 

- Nghĩa vụ học tập. 

- Bảo vệ Tổ quốc. 

- Công dân phải làm nghĩa vụ 
quân sự. 

- Nghĩa vụ tôn trọng và bảo 
vệ tài sản của nhà nước và 
lợi ích công cộng. 

- Nghĩa vụ tuân theo hiến 
pháp và pháp luật. 

- Nghĩa vụ đóng thuế và lao 
động công ích. 

3. Trẻ em có quyền và nghĩa 
vụ: 

- Quyền sống còn. 

- Quyền bảo vệ. 

- Quyền phát triển. 

- Quyền tham gia. 

4. Công dân phải thực hiện 
đúng các quyền và nghĩa vụ 
vì: Đã là công dân Việt Nam 
thì được hưởng các quyền 
công dân mà pháp luật quy 
định. Vì vậy phải thực hiện 
tốt quyền và nghĩa vụ công 
dân đối với nhà nước. Có 
như vậy quyền công dân mới 
được đảm báo. 

Kết luận: 

- Công dân Việt Nam có quyền 


106 



và nghĩa vụ đối với nhà nước 
cộng hòa XHCN Việt Nam. 

- Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam bảo vệ và đảm bảo 
việc thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luật. 

Hoạt động 4 

THẢO LUẬN VỀ CÂU CHUYỆN "CÔ GÁI VÀNG 
CỦA THỂ THAO VIỆT NAM" 

d. Truyện đọc: Cô gái vàng của 
thể thao Việt Nam 


- HS phải cố gắng phấn đấu học 
tập tốt để xây dựng đất nước. 

- Những tấm gương đạt giải 
trong các kì thi đã trở thành 
niềm tự hào, đem lại vinh 
quang cho đất nước. 

- HS phải cô' gắng học để 
nâng cao kiến thức, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức để 
trở thành người công dân có 
ích cho đất nước. 

Hoạt động 5 

TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 

HS: Đọc nội dung bài học SGK - Trang 35. 2. Nội dung bài học (SGK - 

Trang 35) 


HS: Đọc truyện. 

GV: Từ câu chuyện trên em có suy nghĩ gì 
về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm 
của người học sinh, người công dân 
đối với đất nước. 

HS: Thảo luận và phát biểu ý kiến. 

GV: Ghi nhanh ý kiến trao đổi lên bảng. 


107 




4. Củng cố 


Hoạt động 6 
LUYỆN TẬP 

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập a, b tại lớp. 3. Bài tập (SGK) 

a) Đáp án: Những trường hợp 
là công dân Việt Nam 

+ Người Việt Nam đi công tác 
có thời hạn ở nước ngoài. 

+ Người Việt Nam phạm tội bị 
tù giam. 

+ Người Việt Nam dưới 18 tuổi. 

b) Hoa là công dân Việt Nam 
vì Hoa sinh ra và lớn lên ở 
Việt Nam. Gia đình Hoa 
thường trú ở Việt Nam đã 
nhiều năm. 

GV: Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hái c) Thực hiện trò chơi 
hoa dân chủ. 

GV: Chuẩn bị cây và hoa có chứa câu hỏi. 

Nội dung câu hỏi như sau: 

1. Em hãy hát một bài hát về quê 
hương mà em thích. 

2. Em hãy kể một câu chuyện về một 
tấm gương sáng trong học tập, thể 
thao hoặc bảo vệ Tổ quốc mà em biết. 

3. Em hãy hát một bài hát ca ngợi 
người anh hùng mà em thích nhất. 

HS: Lần lượt hái câu hỏi trên cây và thực 
hiện yêu cầu câu hỏi. 

GV: Nhận xét và cho điểm HS thực hiện 
tốt yêu cầu của câu hỏi. 


108 



GV kết luận toàn bài. 

Điều 49 Hiến pháp 1992 quy định: Công dân là người dân của một nước. 
Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ 
giữa nhà nước và công dân đó. Công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là 
người có quốc tịch Việt Nam. 

Mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Việc công nhận, thay đổi nhập 
quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo trình tự thủ tục do pháp 
luật về quốc tịch quy định. 

5. Dặn dò 

• Làm bài tập c, d, đ (SGK) 

• Chuẩn bị bài 14. 


109 



Bài 14 (2 tiết ) 

THỰC HIỆN TRẬT Tự AN TOÀN GIAO THÔNG 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu tính chất nguy hiểm và nguyên nhân phổ biến của các vụ tai nạn 
giao thông. 

• Tầm quan trọng của trật tự an toàn giao thông. 

• Hiểu những quy định cần thiết về trật tự an toàn giao thông. 

• Hiểu ý nghĩa của việc chấp hành trật tự an toàn giao thông và các biện 
pháp bảo đảm an toàn khi đi đường. 

2. Thái độ 

• Có ý thức tôn trọng trật tự an toàn giao thông; ủng hộ những việc làm 
tôn trọng trật tự an toàn giao thông và phản đối những việc làm không 
tôn trọng trật tự an toàn giao thông. 

3. Kĩ nãng 

• Nhận biết được một số dấu hiệu chỉ dẫn giao thông thông dụng và biết 
xử lí một số tình huống khi đi đường thường gặp. 

• Biết đánh giá hành vi đúng hay sai của người khác về thực hiện trật tự 
an toàn giao thông; thực hiện nghiêm chỉnh trật tự an toàn giao thông 
và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 

B. PHƯƠNG PHÁP 


110 


Thảo luận nhóm. 

Tổ chức trò choi sắm vai. 
Xử lí tình huống. 



c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Luật Giao thông đường bộ. 

• Nghị định số 39/CP ngày 13/07/2001 

• Các số liệu cập nhật của các vụ tai nạn và số người thương vong trong 
cả nước, tại địa phương. 

• Bộ biển báo giao thông (đủ 4 loại). 

• Bộ tranh, ảnh tạo tình huống. 

• Đèn chiếu hắt, máy video (nếu có). 


D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

Giáo viên: Có tình huống sau: “Mẹ Hoa người Nga, bố người Việt Nam. 
Hoa sinh ra tại Nga. Lên 5 tuổi, cả nhà về Việt Nam sinh sống” Vậy, Hoa có 
dược nhập quốc tịch Vệt Nam để trở thành công dân Việt Nam không? Vì sao? 

3. Bài mói 

Giới thiệu bài: Có một số nhà nghiên cứu nhân định rằng: “sau chiến tranh 
và thiên tai thì tai nạn giao thông là thảm hoạ thứ 3 gây ra cái chết và thương 
vong cho loài người”. Vì sao họ lại khẳng định như vậy? Và chúng ta phải làm 
gì để khắc phục tình trạng đó? Hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu 
bài “Thực hiện trật tự an toàn giao thông (ATGT)” 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH TẠI NẠN GIAO THÔNG HIỆN NAY 


HS: Xem băng hình hoặc tranh ảnh về tai 
nạn giao thông. 

GV: Qua đoạn băng hình em có suy nghĩ gì? 
HS: Phát biểu suy nghĩ và bày tỏ cảm xúc. 
GV: Giới thiệu bảng số liệu thống kê con 
số tai nạn và số người chết, bị thương 


1. Tình hình tai nạn giao 
thông hiện nay 

* Trong cả nước. 

* Tại địa phương. 


111 






trong cả nước và tại Hà Nội. (Phần tư 
liệu tham khảo) 

HS: 1 HS đọc to cho cả lớp nghe. 

GV: Qua những số liệu thống kê, em có 
nhận xét gì về chiều hướng tăng, 
giảm các vụ tai nạn giao thông và 
thiệt hại về người do tai nạn giao 
thông gây ra? 

HS: Cá nhân trình bày. 

-ỳ con số vụ TNGT có số người 
chết và bị thương ngày càng 
gia tăng. 

Hoạt động 2: 

TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN 

GV: Theo em những nguyên nhân nào dẫn 
đến tình trạng tai nạn giao thông 
nhiều như hiện nay? 

HS: Thảo luận nhóm để trả lời. 

* Nguyên nhân 

- Dân cư tăng nhanh. 

- Các phương tiện tham gia 
giao thông càng ngày càng 
phát triển. 

- Quản lí của nhà nước về giao 

thông còn nhiều hạn chế. 

Trong đó nguyên nhân nào là nguyên 
nhân chính? 

Thảo luận nhóm để trả lời. 

- Ý thức của những người tham 
gia giao thông. 

Nguyên nhân chủ yếu: 

- Sự thiếu hiểu biết của người 
tham gia giao thông 

- Ý thức kém khi tham gia GT 


Hoạt động 3 


TÌM HIỂU CÁC TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG 


GV: Khi tham gia giao thông đường bộ em 
thấy có những kiểu đèn tín hiệu nào? 


2 . 


Một sô 
đường 


quy định về đi 


HS: Cá nhân trả lời. 

GV: Mỗi đèn tín hiệu đó có ý nghĩa gì? 
HS: Cá nhân trả lời. 


a. Các loại tín hiệu giao thông 
* Đèn tín hiệu giao thông. 

- Đèn đỏ 


GV: Đưa 1 bức ảnh/ tranh 1 người vi phạm . £)è n vàng 
giao thông: Đến ngã tư, đèn đỏ nhưng xanh 

người đó vẫn cứ đi. 


112 





- Đèn đỏ -> cấm đi 

- Đèn vàng -> Đi chậm lại 

- Đèn xanh -> Được đi 


Hoạt động 4 

TÌM HIỂU CÁC LOẠI BIEN báo giao thông 


GV: Phát cho mỗi nhóm HS 1 bộ biển báo 
gồm 4 loại cơ bản để lẫn lộn. 

HS: Quan sát các biển báo. 

GV: Dựa vào màu sắc và hình khối, hãy 
phân loại các biển báo? Và cho biết vì 
sao em lại phân nhóm như vậy? 

HS: Thực hiện phân loại, chỉ ra từng đặc điểm. 

GV: Vậy mỗi loại biển báo này có ý nghĩa gì? 

HS: Trình bày cá nhân. 

GV: Giới thiệu: Điều 10- Luật giao thông 
đường bộ (ý nghĩa các loại biển báo) 

HS: Quan sát 1 bức tranh người đi vào 
đường một chiều sai biển báo. 

GV: Người tham gia giao thông có hành vi 
nào sai phạm? Vì sao? 

HS: Cá nhân trả lời. 

* Các loại hiển háo giao thông. 

- Có 4 loại: 

+ Biển háo cấm: Hình tròn, 
viền đỏ. 

+ Biển háo hiệu lệnh: Hình 
tròn, nền xanh lam. 

+ Biển háo nguy hiểm: hình 
tam giác, viền đỏ. 

+ Biển chỉ dẫn: Hình chữ 
nhật / hình vuông, nền 
xanh lam. 

TIẾT 2 

Hoạt động của GV và HS 

Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1 

XỬLÝ TÌNH HUỐNG 

GV: Đưa ra tình huống 1: 

Tan học về giữa trưa, đường vắng, 
muốn thể hiện với các bạn mình, Hưng 
đi xe đạp thả hai tay và đánh võng, lượn 
lách. Không may, xe Hưng vướng phải 
quang gánh của 1 bác bán rau đi bộ 
cùng chiều dưới lòng đường. 

h. Đảm hảo trật tựATGT: 

* Đường hộ 

- Hung vi phạm: thả hai tay, 

đánh võng, lượn lách, va 
phải người đi bộ. 

- Người hán rau vi phạm: đi hộ 

dưới lòng đường. 


113 








Câu hỏi 

Hãy thử đặt địa vị mình là một người 
công an, em sẽ giải quyết việc này 
như thế nào? 

HS: Tự lực giải quyết tình huống. 

Giới thiệu Điều 30 - Luật Giao thông 
đường bộ. 

GV: Đưa 1 ảnh vi phạm về đi bộ sai tín 
hiệu đèn báo giao thông. 

Nhận xét hành vi của người tham gia 
giao thông. 

HS: Quan sát và trả lời câu hỏi. 

GV: Từ tình huống 1 và tranh vẽ chúng ta rút 
ra bài học gì khi đi bộ trên đường? 

HS: Thảo luận nhóm rút ra bài học. 

GV: Đưa ra tình huống 2: 

Một nhóm 7 bạn học sinh đi trên 3 
chiếc xe đạp. Các bạn đi hàng 3, có lúc 
3 xe còn kéo, đẩy nhau. 

Gần đến ngã tư, khi cả 3 xe vẫn chưa đi 
tới vạch dừng, đèn vàng sáng, cả 3 tăng 
tốc tạt qua đầu một chiếc xe máy đang 
chạy để rẽ vào đường ngược chiều. 

Câu hỏi: 

Theo em, các bạn HS này đã vi phạm 
những lỗi gì về trật tự an toàn giao 
thông? 

HS: Trả lời cá nhân. 

Giới thiệu Điều 29 - Luật giao thông 
đường bộ; 

Từ tình huống 2 chúng ta rút ra bài học gì 
khi điều khiển xe đạp trên đường? 

HS: Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 

Đưa 2 ảnh vi phạm về đi xe đạp sai 
phần đường, sai chiều. 


- Đối với người đi hộ 

+ Phải đi trên hè phố, lề 
đường; không có lề thì đi 
sát mép đường. 

+ Đi đúng phần đường quy 
định 

+ Đi theo tín hiệu giao thông. 


- Nhóm HS này vi phạm trật tự 

an toàn giao thông: Đèo 3, đi 
hàng 3, kéo, đẩy nhau, không 
tuân thủ tín hiệu đèn giao 
thông và biển báo giao thông 
(đèn vàng sáng phải dừng, rẽ 
vào đường ngược chiều, tạt 
qua đầu xe cơ giới). 

- Đối với người điều khiển xe 

đạp: Không 


114 



Hãy phát hiện những sai phạm qua 2 
bức tranh? 

HS: Trả lời theo nhận biết cá nhân. 


GV: Bao nhiêu tuổi thì được phép điều 
khiển xe co giới? 

HS: Trả lời. 

GV: Có thể hỏi mở rộng: Khi đi tàu, 
chúng ta có thường được nhân viên trên 
tàu nhắc nhở điều gì? 

HS: Trả lời cá nhân. 

GV: Giới thiệu thêm (đưa hình ảnh minh hoạ) 

HS: Quan sát, nhận xét. 


+ Đèo 3 
+ Đi hàng 3 
+ Kéo, đẩy nhau. 

+ Phóng nhanh, vượt ẩu. 

+ Lượn lách, đánh võng. 

+ Thả 2 tay. 

+ Rẽ trước đầu xe cơ giới. 

Phải 

+ Đi đúng phần đường 
+ Đi đúng chiều 
+ Đi hên phải 
+ Tránh hên phải 
+ Vượt hên trái 

- Đối với người điều khiển xe 

cơ giới 

- Trẻ em dưới 16 tuổi không 
được điều khiển xe cơ giới. 

* Đường sắt 

Không 

- Thả gia súc, chơi đùa trên 
đường sắt. 

- Thò đầu, tay chân ra ngoài 

khi tàu chạy. 

- Không ném các vật nguy hiểm 

lên tàu và ngược lại. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP: LIÊN HỆ THựC TẾ 

GV: Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu 
những quy định co bản của Luật Giao 
thông để giúp các em hiểu và thực 
hiện tốt, góp phần đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông. 

GV: Em nào có thể kể cho cô biết ở khu 


115 



phố em, trường lóp em đã có những 
hoạt động, việc làm gì để hưởng ứng 
tích cực tháng an toàn giao thông? 

Theo dõi những việc làm của Nhà 
nước nhằm bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông. 

HS: Tự trả lời theo sự nhận biết của cá 
nhân. 


ở noi cư trú. 
ở trường học, lóp học. 
ở noi công cộng. 


Dẫn: Như chúng ta đã thấy trật tự an 
toàn giao thông là vấn đề đáng quan 
tâm của mọi người, mọi nhà, mọi tầng 
lớp trong xã hội. Chúng ta cũng được 
biết Đảng và Nhà nước rất quan tâm 
đến vấn đề này. Để hưởng ứng các 
phong trào nhằm đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông thì “Trách nhiệm của 
Học sinh sẽ là gì?” Chúng ta vào 
phần 3. 


Hoạt động 3 

HOAT ĐÔNG NHÓM. LIÊN HÊ BẢN THÂN 


GV: Chia nhóm HS và nêu câu hỏi thảo 
luận: Bản thân các em đã làm gì để 
góp phần đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông? 

HS: Thảo luận theo nhóm và ghi ý kiến 
của nhóm mình vào giấy A2. 

GV: Gắn phiếu trả lời của các nhóm lên 
bảng, yêu cầu đại diện từng nhóm trình 
bày, các nhóm khác nhận xét đóng góp 
ý kiến. 


3. Trách nhiệm của học sinh 
đối với trật tự ATGT. 

- Học và thực hiện đúng theo 
những quy định của Luật 
Giao thông. 

- Tuyên truyền những quy 
định của Luật giao thông. 

- Nhắc nhở cho mọi người 
cùng thực hiện nhất là các 
em nhỏ. 


- Lên án tình trạng cố tình vi 
phạm Luật giao thông. 


116 





4. Củng cố 


Hoạt động 4 
TỔ CHỨC TRO CHƠI 


Thi: Xử lí tình huống. 

Hình thức: 

- Có 3 tình huống tham gia giao thông. 

- 3 nhóm bốc thăm. 

Tranh 1: Theo tín hiệu đèn giao thông ai 
được phép đi? 

Tranh 2: - Giải thích biển báo. 

- Hướng nào xe đạp được phép đi. 

Tranh 3: - Giải thích các biển báo. 


Luyện tập 

- Đánh giá hành vi đúng hay sai 

của người khác vê thực hiện 
trật tự an toàn giao thông. 

- Nhận biết một số dấu hiệu chỉ 

dẫn giao thông thông dụng và 
xử lí một số tình huống 
thường gặp khi đi đường. 


- Theo hướng mũi tên những hướng 
nào xe đạp đi được? 

- Các nhóm giải quyết, cử 1 bạn lên 
trình bày. 

- Nhóm nào giải quyết nhanh chóng, 
đầy đủ, đúng nhất sẽ thắng cuộc. 

Thi: Ai nhanh mắt, nhanh trí. 

(?) Nhận biết các sai phạm qua xa hình. 

- Các nhóm lên thực hiện. 

Chơi: Sắm vai theo tình huống. 

- GV chiếu tình huống sắm vai lên màn 
hình. 

Trên đường đi học về, Tú đèo Bảo và 
Quốc vừa đi xe vừa đánh võng, vừa hò 
hét giữa trưa vắng. Đến ngã tư, Tú vẫn 
lao xe nhanh. Bỗng có cụ già qua 
đường, do không chú ý nên các bạn đã 
va phải cụ. 

- Hãy đánh giá hành vi của các bạn khi 
tham gia giao thông? 

- Nếu là 1 trong 3 bạn HS đó em sẽ làm 
gì? 


117 



- Nếu là người qua đường thấy sự việc 
như vậy em sẽ làm gì? 

Vai thể hiện: 

- 3 HS đèo nhau (Nói chuyện cười đùa 
ầm ỹ trên đường). 

- 1 cụ già qua đường. 

Hai nhóm thi sắm vai theo tình huống 
và xử lí tình huống. 

HS: Thảo luận và giải quyết tình huống. 

GV: Sau bài học này em có thể gửi cho 
các bạn HS cả nước “Một bức thông 
điệp” với nội dung về trật tự an toàn 
giao thông. 

GV kết luận toàn bài. 

Những con số kinh hoàng về thưong vong do tai nạn giao thông đem đến 
đã là nỗi đau nhức nhối cho toàn xã hội. Phải làm gì để giảm đi tệ nạn này. 
Điều này tùy thuộc vào mỗi cá nhân của chúng ta. Hãy nâng cao ý thức tham 
gia giao thông, tôn trọng luật giao thông. Có như vậy mới mang lại hạnh phúc 
cho mình, người khác và toàn xã hội. 

5. Dạn dò 

• Học thuộc bài mới. 

• Sưu tầm các quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an 
toàn giao thông đường bộ. 

• Chuẩn bị tình huống tiểu phẩm / tranh cho giờ ngoại khóa (Chuẩn bị 
theo mỗi tổ). 

• Cho HS lên hát bài: “Từ một ngã tư đường phố”. 

• Tĩnh huống sắm vai: Tên đường đi học về bạn Tú đèo Bảo và Quốc đi 
xe, vừa đánh võng, cười đùa giữa trưa nắng. Đến ngã tư các bạn vẫn 
lao xe nhanh. Bỗng có một cụ già qua đường, do không chú ý nên các 
bạn đã va phải cụ. 

Vai thể hiện: 

- 3 bạn Tú, Bảo, Quốc. 

- 1 cụ già. 

- 1 bạn nữ (giúp bà cụ ... tự đặt lời thoại). 


118 




E. TAI LIẸU THAM KHAO 

1. Luật giao thông đường bộ 

Điều 29: Người điều khiển và ngồi trên xe đạp 

1. Người điều khiển xe đạp chỉ được chở tối đa 01 người lớn và 01 trẻ em 
dưới 7 tuổi; trường hợp trở người bệnh đi cấp cứu hoặc áp giải người 
phạm tội được chở 2 người lớn. 

2. Cấm người đang điều khiển xe đạp có những hành vi sau đây: 

a - Đi xe dàn hàng ngang; 
b - Đi xe lạng lách, đánh võng; 

c - Đi xe vào phần đường dành riêng cho ngưă đi bộ và phương tiện khác;... 
Điều 30: Người đi bộ 

1. Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè 
phố, lề dường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. 

2. Nơi không có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, khi 
qua đường người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới để qua dường an 
toàn, nhường đường cho phương tiện giao thông đang đi trên dường và 
chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. 

Điều 10: Hệ thống báo hiệu đường bộ 

1. Biển báo hiệu đường giao thông gồm có 5 nhóm, ý nghĩa của từng nhóm 
như sau: 

a) Biển báo cấm biểu thị các điều cấm. 

b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo những điều nguy hiểm có thể xảy ra. 

c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành. 

d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn đường đi hoặc những điều cần biết. 

đ) Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy 
hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. 

3. Đèn tín hiệu giao thông có 3 màu, ý nghĩa từng màu như sau: 

a) Tín hiệu xanh là được đi. 

b) Tín hiệu đỏ là cấm đi. 

c) Tín hiệu vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu. Khi đèn vàng bật sáng 
người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trừ 
trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. 

d) Tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng cần chú ý. 


119 



Bài 15 (2 tiết) 

ỌUYÊN VÀ NGHĨA vụ HỌC TẬP 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu ý nghĩa của việc học tập, hiểu nội dung và nghĩa vụ học tập của 
công dân. 

• Thấy được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với quyền lợi học 
tập của công dân và trách nhiệm của bản thân trong học tập. 

2. Thái độ 

• Tự giác và mong muốn thực hiện tốt quyền học tập và yêu thích việc học. 

• Phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. 

3. Kĩ nãng 

• Phân biệt được những biểu hiện đúng và không đúng trong việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ học tập; thực hiện đúng những quy định học 
tập và nghĩa vụ học tập. 

• Thực hiện đúng những quy định nhiệm vụ học tập của bản thân. 

• Siêng năng, cố gắng cải tiến phương pháp học tập để đạt kết quả tốt. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Thảo luận nhóm. 

• Xử lý tình huống. 

• Sử dụng bài tập trắc nghiệm. 

c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Hiến pháp năm 1992 (Điều 52) 


120 



• Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Điều 10) 

• Luật Giáo dục (Điều 9) 

• Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (Điều 1) 

• Tranh ảnh, băng hình về những hình thức học tập khác nhau (nếu có). 

• Những số liệu, sự kiện về thực hiện quyền, nghĩa vụ học tập và sự giúp 
đõ của Nhà nước, của địa phưong trong sự nghiệp phát triển giáo dục. 

• Những hình ảnh, tấm gưong học tập tiêu biểu. 

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

GY : 

• Đưa ra 3 bức ảnh vi phạm luật giao thông đường bộ cho HS nhận xét, 
phát hiện. 

• Đưa ra 4 loại biển báo - mỗi loại có 2 biển báo tách rời. Để lẫn lộn sau 
đó cho HS phân loại, gọi tên. 

3. Bài mói 


Hoạt động 1 

GIỚI THIỆU BÀI 

GV: Cho HS quan sát tranh ảnh hoặc băng hình nói về sự quan tâm của Đảng, 
Bác Hồ đến học tập của thiếu nhi Việt Nam. (Ví dụ: Bác Hồ đến thăm lớp 
bình dân học vụ; ... hoặc các cấp lãnh đạo cao cấp về thăm các trường 
học như ảnh trang 43 SGK; tranh bài 15 GDCD 6 do Công ty Thiết bị 
Giáo dục I sản xuất). 

GV: - Em có biết tại sao Đảng và Nhà nước lại rất quan tâm đến việc học tập 
của công dân hay không? 

- Vì đó là quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện của mỗi công dân Việt 
Nam đặc biệt là đối với trẻ em đang trong độ tuổi đi học. 


121 



TIẾT 1 


Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 

Hoạt động 2 

KHAI THÁC NỘI DUNG TRUYỆN 

HS: Đọc truyện “ Quyền học tập của trẻ em 1. Truyện đọc 

ở huyện đảo Cô Tô - Trước đây trẻ em Cô Tô 

GV lần lượt đưa ra ba câu hỏi : không có điều kiện để được 

GV: Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đi học. 

đây như thế nào? - Điều đặc biệt là trẻ em đến 

GV: Điều đặc biệt trong sự đổi thay ở đảo tuôi đi học đêu được đên 
Cô Tô ngày nay là gì? trường 

GV: Gia đình, nhà trường và xã hội đã làm ' Hiện nay, được Đảng và Nhà 

gì để tất cả trẻ em Cô Tô được đến nước tạo điêu kiện, được sự 

trường học tập? ủng hộ của các ban nghành, 

TTO. rp_ r., - . > 1X - , , - _ các thầy giáo, cô giáo cùng 

HS: Tự nghiên cứu, trá lời cá nhân theo thứ //, ... 

■ _ *..■>; nhân dân úng hộ, tạo điêu 

tự từng câu hỏi. 2 ; 2Z 1- 

, _ kiện hẽt mức, nên Cô Tô đã 

HS cả lớp nhận xét bổ sung ý kiến hoẽn thénh chí tiêu chống 

GV nhận xét, kêt luận m ù chữ và phổ cập giáo dục 

tiểu học. 

GV: Giới thiệu cho HS một số kiến thức 
liên quan đến Luật Giáo dục. 

GV: Chiếu nội dung lên máy 
HS: Cả lóp theo dõi. 

GV: Giải thích và đặt câu hỏi cho HS. 

* Quyền: Điều mà pháp luật hoặc xã hội 

công nhận cho được hưởng, được làm, 
được đòi hỏi. 

* Nghĩa vụ: Việc mà pháp luật hay đạo 

đức bắt buộc phải làm đối với xã hội, 
đối với người khác. 

* Học tập: Học và luyện tập để hiểu 
biết, để có kĩ năng. 

* Trẻ em 6 tuổi phải được học lóp 1 


122 






ngay từ đầu năm học. 

GV: Kết luận, chuyển ý. 

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người 
Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, 
tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ... HS chúng ta 
cần phải hiểu và thực hiện tốt để xứng 
đáng là HS của nước Việt Nam XHCN. 

Hoạt động 3 

THẢO LUẬN TÌM HlỂU NỘI DUNG BÀI HỌC 
GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm. 2.NỘÌ dung bài học 

GV: Chia lớp làm 3 nhóm (chia theo so 
đồ lóp). 

GV: Giao câu hỏi cho các nhóm. 

Nhóm 1: Theo em tại sao chúng ta phải 
học tập? 

Nhóm 2: Tầm quan trọng của việc học tập 
như thế nào? 

Nhóm 3: Môi trường giáo dục của chúng 
ta là gì? 

HS: Các nhóm thảo luận. 

GV: Hướng dẫn các nhóm thảo luận. 

HS: Cử đại diện các nhóm lên trình bày. 

HS: Cả lóp nhận xét, bổ sung. 

GV: Nhận xét và kết luận. • Nhóm 1: Học tập là vô cùng 

quan trọng. 

- Nhóm 2: Có học tập chúng ta 

mới có kiến thức, có hiểu 
biết, phát triển toàn diện, 
trở thành người có ích cho 
gia đình, xã hội. 

- Nhóm 3: 

3 môi trường giáo dục 

- Gia đình 

- Nhà trường 

- Xã Hội 


123 




HS ghi bài vào vở 


GV: Tổ chức cho học sinh thảo luận tình 
huống để tìm hiểu quy định của pháp 
luật 

* GV: Tình huống: Trên báo có đoạn tin 
vắn: “Bạn A - là 1 HS giỏi lớp 5 của 
trường X bỗng dưng không thấy đi học 
nữa. Cô giáo chủ nhiệm đến nhà thì 
thấy mẹ kế của bạn đang đánh và 
nguyền rủa bạn thậm tệ. Khi cô giáo 
hỏi lí do không cho bạn đi học thì 
được biết là do nhà đang rất thiếu 
người phụ bán hàng ”. 

Câu hỏi: - Em hãy nhận xét sự việc trên? 

- Nếu em là bạn của A sẽ làm gì giúp A để 

bạn được tiếp tục đi học? 

HS: Thảo luận nhóm, giải quyết tình 
huống. 

GV: Giới thiệu: 

- Điều 59 (trích) Hiến pháp 1992. 

- Điều 10 - Luật bảo vệ và chăm sóc và 

giáo dục trẻ em. 

- Điều 1 - Luật phổ cập giáo dục tiểu học 

HS: Tự rút ra bài học. 


* GV: Kết luận 

Học tập vô cùng quan trọng. Trẻ em 


a. Tầm quan trọng của học tập. 

Việc học tập đối với mỗi 
người là vô cùng quan 
trọng. Có học tập chúng ta 
mới có kiến thức, có hiểu 
biết, được phát triển toàn 
diện, trở thành người có ích 
cho gia đình, xã hội. 

b. Quy định của pháp luật 


- Học tập là quyền của công dân. 

* Quyền: 

- Học không hạn chế. 

- Học bằng nhiều hình thức. 

* Nghĩa vụ: 

- Trẻ em từ 6 - 14 tuổi bắt buộc 

hoàn thành bậc Giáo dục 
tiểu học (lớp 1 đến lớp 5). 

- Gia đình có nghĩa vụ tạo điều 

kiện cho con em hoàn thành 
nghĩa vụ học tập. 


124 



có quyền học tập và đồng thời có nghĩa vụ 
học tập tốt, phấn đấu trở thành người công 
dân tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 


TIẾT 2 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


HOẠT ĐỘNG 4 

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TÌM HlỂư NỘI DUNG BÀI HỌC 


GV: Đặt vấn đề. 

Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục 
Xã hội chủ nghĩa. Giáo dục nhà trường kết 
hợp giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. 
Nhà nước thực hiện công bằng xã hội 
trong giáo dục. 

GV: Đưa ra tình huống để giúp HS hiểu 
được trách nhiệm của Nhà nước. 

GV: Tình huống: Ở lớp 6 nọ, An và Khoa 
tranh luận với nhau về quyền học tập. 
An nói: 

- Học tập là quyền của mình thì mình 

học cũng được mà không học cũng 
chẳng sao, không ai bắt dược mình ! 
Còn Khoa nói: 

- Tớ chẳng muốn học ở lớp này tý nào vì 

toàn các bạn nghèo, quê oi là quê. 
Chúng nó lẽ ra không được đi học mới 
đúng. 

Câu hỏi: 


c) Trách nhiệm của Nhà nước 


- Hãy nhận xét câu nói của 2 bạn An và 

Khoa. 

- Ý kiến của em về việc học là gì? 

HS: Thảo luận nhóm, giải quyết tình 
huống. 

GV: Em có biết nhờ đâu mà những trẻ em 


- Nhà nước tạo điều kiện cho 


125 






nghèo lại có điều kiện đi học không? 


các em học hành: mở mang 


HS: Trả lời. 

GV: Giới thiệu Điều 9 - Luật Giáo dục 


hệ thống trường lớp, miễn 
phí cho học sinh tiểu học, 
giúp đỡ trẻ em khó khăn... 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP: LIÊN HỆ THựC TẾ 


GV: Đọc Bài tập a - SGK. 
HS: Trình bày cá nhân. 
GV: Đọc bài tập b - SGK 
HS: Trình bày: 

+ Kể 


3. Bài tập 

a. 

> Liên hệ 
h. 


+ Đọc từ sách báo sưu tầm được. 

GV: Em thấy bạn có đức tình gì đáng quý, 
đáng học hỏi? 

HS: Trình bày suy nghĩ của mình. 

GV: Kết luận. 

GV: Yêu cầu lập kế hoạch rèn luyện, phấn 
đấu về đạo đức và học tập cho bản thân. 

HS: Lập kế hoạch theo nhóm. 

GV: Đọc bài tập c - SGK 
Cho học sinh thảo luận. 

HS: Đưa ra những hình thức học tập. (Tự ghi 
ý thảo luận của nhóm vào vở). 


Để thực hiện tốt quyền và 
nghĩa vụ học tập, phải say mê, 
kiên trì và tự lực, phải có 
phương pháp học tập. 

c. 

- Với trẻ khuyết tật có thể học ở 

những trường mà Nhà nước 
dành riêng cho họ, như: 
Trường cho trẻ mù Nguyễn 
Đình Chiểu, trường cho trẻ 
câm điếc Xã Đàn... lớp học 
tình thương cho trẻ tật 
nguyền... 

- Với trẻ có hoàn cảnh khó khăn: 


+ Ngày đi làm, tối học ở 
trung tâm giáo dục thường 
xuyên. 

+ Học ở trung tâm vừa học 
vừa làm. 


126 





HS: Đọc bài tập d - SGK. 
GV: Yêu cầu HS trả lời. 


+ Tự học qua sách háo, hạn 
bè, qua chương trình giáo 
dục từ xa trên truyền hình. 

+ Học tại lớp học tình 
thương. 


GV: Đọc bài tập đ - SGK. 

HS: Thảo luận, tự ghi ý thảo luận vào vở. 
Cử 1 thành viên trong nhóm trình 
bày. 


đ. Ý đúng: 

- Ngoài giờ học ở trường, có kế 
hoạch tự học ở nhà, lao 
động giúp cha mẹ, vui chơi 
giải trí, rèn luyện thân thể. 


Tức là phải cân đối giữa 
nhiệm vụ học tập với nhiệm vụ 
khác, phải có phương pháp học 
tập đúng đắn. 


4. Củng cố 

Hoạt động 6 

THI ĐẤU GIỮA C AC NHÓM 

GV: Vận dụng bài tập e - SGK. 

Đọc bài tập e 

HS: Gọi theo thứ tự quay vòng từ nhóm 1 
đến nhóm n. 

- Nhóm nào đến lượt mà không trả lời 

được thì thua. 

- Nhóm nào đến tận cuối cùng vẫn có 

câu tục ngữ, ca dao hay danh ngôn thì 
nhóm đó thắng cuộc. 

GV kết luận toàn bài. 

Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục XHCN, có tính nhân vãn, dân tộc, 
khoa học, hiện đại. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng. Để đảm bảo quyền lợi cho học tập, luật pháp nước ta quy định quyền 
và nghĩa vụ của mỗi công dân. Những quy định, trách nhiệm đó thể hiện tính 
nhân đạo của pháp luật nước ta. 


127 





Chúng ta phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình và luôn 
luôn phấn đấu như lời dạy của V.I. Lênin: “Học, Học nữa, Học mãi”. 

5. Dạn dò 

• Học bài và xem trước bài sau. 

• Tự xây dựng tình huống sắm vai đố tài theo chủ đề tiết học sau. 

lài liệu tham khảo: 

• Danh ngôn: 

Kiến thức là chìa khoá vạn năng mở ra tất cả các cửa. 

A.PHƠ-RĂNG-XƠ 
(Nhà vãn Pháp) 

Các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước 
Các điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương. 

I.NIU-TƠN 

• Hiến pháp 1992: 

“Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền học 
vãn hoá và học nghề bằng nhiều hình thức” ... (Trích Điều 59). 

• Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (12/08/1991) 

“Trẻ em có quyền được học tập và học hết chương trình giáo dục phổ 
cập. Trẻ em học bậc tiểu học trong các trường, lớp quốc lập không 
phải trả học phí. Cha mẹ, người đỡ đầu có trách nhiệm tạo điều kiện 
tốt cho con em học tập. Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền học 
tập của trẻ em, khuyết khích trẻ em học tập tốt và tạo điều kiện để trẻ 
em phát triển năng khiếu” (Điều 10). 

• Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (1991) 

“ Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục bắt buộc từ lớp 1 
đến hết lớp 5 đối với tất cả trẻ em ở Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 
14 tuổi” (Điều 1). 

• Luật Giáo dục (02/12/1998) 

“Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không 
phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, 
địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học 
tập...” (Trích Điều 9). 


128 



Bài 16 (2 tiết ) 

QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ 
VỂ TÍNH MẠNG, THÂN THE, sức KHỎE, 
DANH Dự VÀ NHÂN PHAM 


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu những quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về 
tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

• Hiểu đó là tài sản quý nhất của con người, cần giữ gìn, bảo vệ. 

2. Thái độ 

• Có thái độ quý trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của 
bản thân. Đồng thời tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân 
phẩm của người khác. 

3. Kĩ nãng 

• Biết tự bảo vệ mình khi có nguy co bị xâm hại thân thể, danh dự, 
nhân phẩm. 

• Không xâm hại đến người khác. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Xử lí tình huống. 

• Thảo luận nhóm. 

• Tổ chức trò choi. 


c. CÁC TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN 

• Hiến pháp 1992. 


129 



• Bộ luật Hình sự 1999. 

• Bút dạ, giấy khổ to. 

• Tranh bài 16 Bộ tranh GDCD 6 do Công ty Thiết bị Giáo dục I sản xuất. 

• Đèn chiếu. 

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

1. Ổn định tổ chức. 

2. Kiểm tra bài cũ: 

• Một bạn HS có ý kiến như sau: “Là HS chỉ có việc học còn các việc 
khác khỏi bận tâm, vướng lòng”. 

• Có bạn nghe thấy nhanh nhẩu nói: “Này! Cậu không nhớ ở bài Công 
ước về Quyền trẻ em à? Ngoài giờ học chúng ta cũng được vui choi 
thoải mái nữa chứ!”. 

Em có ý kiến gì trước cuộc trao đổi này? 

3. Bài mói 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 
GIỚI THlĨỆU BÀI 

GV: Đưa ra một số tình huống (Chiếu tình huống lên máy). 

Tình huống 1: Anh B đi xe máy không giấy phép, vượt đèn đỏ gây tai nạn 
chết người nhưng đã bỏ chạy, trốn tránh pháp luật. 

Tình huống 2: Bác sĩ Nguyễn Vãn T chữa bệnh không có giấy phép, không 
có trình độ chuyên môn, gây hậu quả chết người. 

Tình huống 3: Chị Nga vợ anh Lưu rất hay ghen. Một hôm chị bắt gặp anh lai 
một cô gái, chị vội xông ra chặn xe đánh đập, xé quần áo, chửi rủa cô 
gái kia ầm ĩ ngay giữa phố. 

Tình huống 4: Nhà nghèo, mới 14 tuổi, Na đã bị cha ép gả cho một người Đài 
Loan hơn Na gần 30 tuổi để lấy 5 triệu đồng. 


130 






Tình huống 5: Một số HS nam trường THPT tụ tập trêu chọc, doạ nạt HS nữ 
trường THCS, bắt các em nộp tiền, trang sức mới cho đi. 

GV: Các tình huống trên theo các em nói lên điều gì? 

GV: Để tìm hiểu kĩ hon và phân tích các tình huống đó, chúng ta học bài 
hôm nay 

Hoạt động 2 

KHAI THÁC NỘI DUNG TRUYỆN TRONG SGK 

GV: Tổ chức cho HS đọc truyện và phân 1. Truyện đọc 

tích truyện dựa trên các câu hỏi sau: . Ông Hùng đã phạm tội xâm hại 

- Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho đến tính mạng của người khác. 

ông Nở? 

- Hành vi đó của ông Hùng có phải cố ý 2. Nội dung bài học 

không? a Ị)ô'i với con người thì thân 

- Việc ồng Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều thể, tính mạng, sức khoẻ, 

gì? danh dự và nhân phẩm là 

- Theo em đối với con người cái gì quý quý giá nhất. 

giá nhất? Vì sao? - Mọi việc làm xâm phạm đến 

HS: Trả lời lần lượt từng câu hỏi. thân thể, tính mạng của người 

Ị Ị y ' " Ị 'ịj’ I LI â 1 ] khac ( ỈC’11 la phaưi toi va ( ỈC’11 hi 

GV: Giỏi thiệu Điẽu 93 -Bộ luật Hình sự I 1*1*0 K&toU*- 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU VỀ QUYỀN ĐUỢC pháp luật bảo hộ ve thân the, 
TÍNH MẠNG, súc KHOẺ, DANH DựVÀ NHÂN PHAM 

Tình huống 

GV: Chia nhóm HS và nêu tình huống sau: 

Nam và Son là học sinh lớp 6B ngồi 
cạnh nhau. Một hôm, Sơn bị mất 
chiếc bút máy rất đẹp vừa mua. Tìm 
mãi không thấy, Sơn đổ tội cho Nam 
lấy cắp. Nam và Sơn to tiếng, tức quá 
Nam đã xông vào đánh Sơn chảy cả 
máu mũi. Cô giáo đã kịp mời 2 bạn 
lên phòng hội đồng kỉ luật. 


131 




Cảu hỏi: 

- Nhận xét cách ứng xử của hai bạn? 

- Nếu là một trong hai bạn, em sẽ xử sự 

như thế nào? 

- Nếu là bạn cùng lớp của Son và Nam 

em sẽ làm gì? 

HS: Thảo luận nhóm - cử đại diện trình 
bày theo thứ tự các câu hỏi. 

GV: Cho mỗi nhóm trình bày một câu hỏi. 

Các nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung. 
GV: Mở rộng: Nếu sự việc trầm trọng hon 
sẽ bị xử lí theo pháp luật. 


- Sơn sai: Vì chưa có chứng cứ đã 

khẳng định Nam ăn cắp -ỳ 
Như vậy là xâm hại đến danh 
dự, nhân phẩm của hạn. 

- Nam sai: vì không khéo léo 
giải quyết mà đánh Sơn chảy 
máu -ỳ Như vậy Nam đã 
xâm hại bất hợp pháp đến 
thân thể Sơn, làm ảnh hưởng 
đến sức khoẻ của Sơn. 


GV: Giới thiệu Điều 121,122,104 - Bộ luật 
Hình sự. 


Hoạt động 4 

HS TỤ NGHIÊN CÚƯ NỘI DUNG BÀI HỌC ĐE nắm 
ĐƯỢC NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA BÀI 


HS: Đọc phần a - SGK 
GV: Em hiểu bảo hộ là gì? 
HS: Trả lời. 


GV: Giới thiệu Điều 71- Hiến pháp 1992. 
HS: Đọc các quy định. 


Là che chở, hảo vệ. 


GV: Em hãy nêu một ví dụ về việc vi phạm 
luật bảo hộ về ttính mạng, thân thể, 
danh dự và nhân phẩm của con người 
mà em biết. 


HS: Nêu ví dụ. 

GV: Thái độ của em ra sao trước sự việc đó? 
HS nào kể, HS đó trả lời. 


132 




TIẾT 2 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

HÌNH THÀNH Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN 
VÀ KĨ NĂNG NHẬN BIÊT, úng xử 


GV: Vận dụng tình huống trong bài tập b- 
SGK. 


HS: Đọc. 


GV: Nêu các câu hỏi. 

- Trong tình huống trên, ai vi phạm pháp 

luật? Vi phạm điều gì? 

- Theo em, Hải có thể có cách ứng xử nào? 

HS: Thảo luận nhóm để đưa ra phưong án 
giải quyết. Càng nhiều phương án 
càng tốt. 

GV: Liệt kê cách ứng xử mà học sinh lựa 
chọn lên bảng. 

HS: Đọc các cách ứng xử trên bảng một 
lần. 


- Tuấn vi phạm pháp luật: đã 

chửi và rủ người đánh Hải 
(lôi kéo người khác cùng 
phạm tội) —> Xâm phạm 
danh dự và thân thể, sức 
khoẻ của Hải. 

- Anh trai Tuấn sai: vì không 

những không can ngăn em 
mà lại tiếp tay cho Tuấn đã 
sai lại càng sai hơn. 
b. Trách nhiệm 


GV: Trong những cách giải quyết đó, theo 
em cách nào là đúng nhất ? Vì sao? 
HS: Trả lời. 


- Chúng ta phải biết tôn trọng 
tính mạng, thân thể, sức 
khỏe, danh dự và nhân phẩm 
của người khác. 


GV kết luận: Từ đó, chúng ta phải có trách 
nhiệm gì đối với quyền được pháp luật bảo 
hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh 
dự và nhân phẩm? 


- Phải biết tự bảo vệ quyền của 
mình; phê phán, tố cáo 
những việc làm sai trái với 
quy định của pháp luật. 


Hoạt động 2 

LÀM BÀI TẬP. VẬN DỤNG KIÊN THỨC VÀO cuộc SốNG. RÈN KĨ 

NĂNG LẬP LUẬN 


HS: Đọc Bài tập c - SGK. 


3. Bài tập 

c. Cách ứng xử đúng: Hà tỏ 
thái độ phản đối nhóm con 


133 






HS: Tự trả lời. 

trai và báo với cha mẹ, thầy 

GV: Vì sao em chọn cách ứng xử đó? 

giáo, cô giáo biết. 

HS: Thảo luận. Cử đại diện trong nhóm 

d. 

trình bày. 

- Đúng: 3 ý đầu. 

GV: Cho HS đọc và làm bài tập d - SGK 

HS: Thi phản ứng trả lời câu hỏi nhanh. 

- Sai: 2 ý sau. 


4. Củng cố 

Hoạt động 3 

Tổ CHỨC TRÒ CHƠI “ĐÊN trung tâm TƯVẤN” 

GV: Cho các nhóm thi, từ đó tìm ra nhóm Củng cô'lại kiến thức bài học. 
nắm bài chắc nhất, lập luận tốt nhất. 

HS: Các nhóm phân công sắm vai trong 
tình huống mà các em đã chuẩn bị 
sẵn ở nhà. (Tình huống của các nhóm 
phải bí mật để thi tài nhau). 

Một nhóm lên diễn xuất. Một trong 
các nhóm còn lại đóng làm tổ “luật 
sư” trong co quan tư vấn Pháp luật. 

Khi kết thúc diễn, nhóm có tình 
huống đóng những công dân đến cơ 
quan tư vấn đặt ra càng nhiều câu hỏi 
cho co quan tư vấn càng tốt để họ 
giúp giải quyết tình huống. 

GV: Tổ chức trò choi tuần hoàn sao cho 
nhóm nào cũng được làm công dân 
đến nhờ tư vấn và làm tổ “luật sư”. 

HS: Các nhóm thức hiện nhập vai. 

Cho điểm nhóm có tình huống hay, 
diễn xuất tốt, là “luật sư” giỏi nhất. 

GV kết luận toàn bài. 

- Tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm là thứ quý giá nhất, 
quan trọng nhất của mỗi cá nhân. 


134 





- Pháp luật nước ta quy định: công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân 
thể, quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, 
nhân phẩm. 

- Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác là 
hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền tự do về nhân thân của cá nhân. 

- Chúng ta với tư cách là một công dân của nước Việt Nam XHCN, chúng 
ta phải sống và làm việc theo pháp luật - để tự bảo vệ mình, bảo vệ xã hội - để 
xã hội ta ngày một tốt đẹp hon. 

5. Dạn dò 

• Ôn lại bài. 

• Chuẩn bị bài sau. 

lài liệu tham khảo: 

• Hiến pháp 1992 

Điều 71: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật 
bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm”. 

Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, Quyết định 
hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. 
Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. 

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm của công dân". 

• Bộ luật Hình sự: 

* Bộ luật Hình sự quy định tại Chưong XII- Các tội xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người với 30 tội danh cụ thể như: 

Điều 93: Tội giết người bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân 
hoặc tử hình. 

Điều 104: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác. 

+ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỉ lệ 
thương tật từ 11% đến 30 %... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm 
hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

+ Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại đến sức khoẻ của người khác mà tỉ 
lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người... thì bị phạt tù từ 5 năm 
đến 15 năm. 

+ Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp nghiêm trọng 
khác, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 


135 



Điều 121: Tội làm nhục người khác. 

Người nào xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác, 
thì bị cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng 
đến 2 năm. 

Điều 122: Tội vu khống. 

Người nào bịa đặt, lan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm 
đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người 
khác... thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù 
từ 3 tháng đến 2 năm. 

* Chưong XIII: Điều 123: Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật: 

Người nào bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 

Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị phạt tù từ 1 
năm đến 5 năm. 

Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. 


136 



Bài 17 (1 tiết) 

ỌUYÊN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỗ ở 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm 
phạm về chỗ ở của công dân được quy định trong Hiến pháp của Nhà 
nước ta. 

2. Thái độ 

• Biết phân biệt đâu là những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của 
công dân. Biết bảo vệ chỗ ở của mình và không xâm phạm đến chỗ ở 
của người khác. Biết phê phán, tố cáo những ai làm trái pháp luật, xâm 
phạm đến chỗ ở của người khác. 

3. Kĩ nãng 

• Có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác, có ý thức cảnh giác trong 
việc giữ gìn và bảo vệ chỗ ở của mình cũng như chỗ ở của người khác. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Phân tích xử lí tình huống. 

• Thảo luận lóp, thảo luận nhóm. 

• Trò chơi sắm vai. 

c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Hiến pháp 1992. 

• Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. 

• Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988. 


137 



Tranh bài 17 trong Bộ tranh GDCD 6 do Công ty thiết bị giáo dục I 
sản xuất. 


D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÓP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bãi cũ 

1. Pháp luật nước ta đã quy định như thế nào về quyền được pháp luật bảo 
hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? 

2. Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo vệ 
về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người 
mà em biết? 

3. Khi thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải 
làm gì và làm như thế nào? 


3. Bài mói 


Giới thiệu bài: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những 
quyền co bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của Nhà nước ta. 
Vậy công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là như thế nào, 
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay. 


GV: Ghi tên bài lên bảng. 


Hoạt động của GV và HS 


Nội dung cần đạt 


Hoạt động 1 

HS THẢO LUẬN, PHÂN TÍCH TÌNH HUốNG 


* Cách thực hiện 


1. Tinh huống (SGK - Trang 47) 


GV: Yêu cầu 2 HS đọc tình huống trong 
SGK. 


GV: Nêu câu hỏi cho HS thảo luận. 

a. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà 
Hòa? trước sự việc xảy ra như vậy, 
bà Hòa đã có những suy nghĩ và đã 
hành động như thế nào ? 

HS: Thảo luận, phát biểu ý kiến. 

GV: Ghi nhanh ý kiến của HS lên bảng. 


138 




HS: Bổ sung ý kiến. 

GV: Nhận xét, chốt lại ý cơ bản. 


b. Theo em bà Hòa hành động như vậy là 
đúng hay sai ? Vì sao? 

HS: Trao đổi, tranh luận (có thể có ý kiến 
khác nhau như sau): 

1. Bà Hòa cứ xông vào lục lọi, khám xét 
nhà T. 

2. Bà Hòa đi báo chính quyền địa 
phương. 

3. Bà Hòa bỏ về chịu mất quạt. 

4. Bà Hòa không được vào khám 
nhà T. 

5. Chỉ ở trường hợp thứ hai bà Hòa mới 
có quyền khám nhà T. 

GV: Hướng dẫn HS xác định ý kiến đúng 
và đi đến kết luận. 

GV: Cho HS đọc quy định của pháp luật 
(Điều 73 - Hiến pháp 1992) 

- Có thể viết sẵn trên giấy khổ to treo lên 
bảng. 


a. Gia đình bà Hòa 

* Mất con gà mái hoa mơ đang 

độ đẻ trứng. 

+ Bà Hòa nghĩ: chỉ có nhà T 
bắt trộm. 

+ Bà Hòa chửi đổng suốt 
ngày. 

* Mất quạt bàn 

+ Bà Hòa nghĩ: Nhà T lấy 
cắp chiếc quạt. 

+ Bà chạy sang nhà T đòi 
khám nhà, mẹ con T không 
cho, bà Hòa nghi ngờ và 
cứ xông vào khám. 


b. Hành động của bà Hòa xông 
vào khám nhà T là sai, là vi 
phạm pháp luật. 

* Nội dung điều 73 - Hiến 
pháp 1992 “Công dân có 
quyền bất khả xâm phạm về 
chỗ ở. Không ai được tự ý 


139 



GV: Tiếp tục nêu câu hỏi thảo luận. 

c. Theo em bà Hòa nên làm thế nào để có 
thể xác minh được nhà T lấy trộm trài 
sản của mình mà không vi phạm đến 
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của 
người khác ? 

- HS: Trao đổi ý kiến 

- HS: Bổ sung ý kiến. 

GV: Chốt vấn đề. 


vào chỗ ở của người khác 
nếu người đó không đồng ý, 
trừ trường hợp được pháp 
luật cho phép... ”. 


c. bà Hòa 


GV: Giới thiệu điều 124 - Bộ luật Hình 
sự 1999.' 

- Có thể viết sẵn trên giấy khổ to, treo 
trên bảng. 

HS: Đọc to, cả lóp cùng theo dõi. 


- Quan sát, theo dõi. 

- Cần báo với chính quyền địa 
phương để nhờ can thiệp. 

- Không được tự ý xông vào lục 

lọi, khám xét nhà người 
khác. Làm như vậy là vi 
phạm pháp luật. 


* Theo điều 124 - Bộ luật Hình 
sự 1999. Tội xâm phạm chỗ 
ở của công dân. “Người nào 
khám xét trái pháp luật chỗ 
ở của người khác, đuổi trái 
pháp luật người khác khỏi 
chỗ ở của họ hoặc có những 
hành vi trái pháp luật khác 
xâm phạm quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở của công 
dân, thì bị phạt cảnh cáo, 
cải tạo không giam giữ đến 
một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến một năm" 


140 



Hoạt động 2 

HS TỤ NGHIÊN cúư VÀ THẢO LUẬN NHÓM 
VỀ NỘI DUNG BÀI HỌC 

* Mục tiêu: 2. Nội dung bài học (SGK - 

HS nắm vững được nội dung cơ bản tr.47) 
của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

* Cách tiến hành: 

GV: Yêu cầu HS tự đọc, nghiên cứu nội 
dung bài học SGK - tr.47. 

HS: Tự nghiên cứu. 

GV: Chia lớp thành bốn nhóm. 

HS: Thảo luận nhóm theo câu hỏi (mỗi 
nhóm một câu theo thứ tự): 

1. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của 
công dân là gì? 

2. Những hành vi như thế nào là vi phạm 
pháp luật về chỗ ở của công dân ? 

3. Người vi phạm quyền bất khả xâm 
phạm về chỗ ở của công dân sẽ bị 
pháp luật xử lí như thế nào? 

4. Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền 
bất khả xâm phạm về chỗ ở của công 
dân. 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Lóp trao đổi bổ sung. 

GV: Kết luận về nội dung cơ bản của 
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của 
công dân. 

* Quyền bất khả xâm phạm về 
chỗ ở là một trong những 
quyền cơ bản của công dân. 

* Công dân có quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở: Công 
dân có quyền được các cơ 


141 



quan nhà nước và mọi người 
tôn trọng chỗ ở, không ai 
được tự ý vào chỗ của người 
khác nếu không được người 
đó đồng ý, trừ trường hợp 
pháp luật cho phép. 

* Chúng ta phải biết tôn trọng 
chỗ ở của người khác. Phải 
biết tự bảo vệ chỗ ở của 
mình và phê phán tố cáo 
người làm trái pháp luật 
xâm phạm đến chỗ ở của 
người khác. 

HS: Đọc lại nội dung cơ bản của bài học 
SGK. 

Hoạt động 3 

LUYỆN TẬP QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO TÌNH HUốNG 

3. Bài tập d (SGK) 

GV: Tổ chức cho HS đóng vai theo tình 
huống 

* Mục tiêu: 

Hình thành cho HS thái độ và kĩ năng 
bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ 
ở của mình và tôn trọng quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở của người khác. 

Tình huống 1. Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một 
mình, đang học bài thì có người gỗ cửa 
và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ 
điện. Em sẽ làm gì trong tình huống này ? 

Tình huống 2. Nhà hàng xóm không có ai 
ở nhà, nhưng lại thấy có khói bốc lên ở 
trong nhà, có thể là một cái gì đó bị 
cháy. Em sẽ làm gì? 

* Cách tiến hành. 

GV: Chia lớp làm 4 nhóm 


142 



- Nhóm 1 và 3 đóng vai ứng xử tình 

huống 1. 

- Nhóm 2 và 4 đóng vai ứng xử tình 

huống 2. 

+ Các nhóm thảo luận, phân vai. 

+ Các nhóm lên đóng vai. 

+ Lớp trao đổi, rút kinh nghiệm. 

GV: Kết luận về cách ứng xử cần thiết 
trong mỗi tình huống. 

GV: Cho điểm các nhóm có cách ứng xử 
đúng và hay rút ra kết luận khái quát. 


Chúng ta không cho người lạ, 
người không có thẩm quyền 
vào nhà mình, cũng như không 
tự tiện vào nhà người khác nếu 
chủ nhà không đồng ý. Trong 
trường hợp cần thiết, muốn vào 
nhà người khác phải có sự 
chứng kiến của nhiều người 
xung quanh. 


4. Củng cố 


Hoạt động 4 

Tổ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI 


GV: Hướng dẫn HS sắm vai theo tình 
huống SGK trang 47. 

Phần đối thoại của các nhân vật do ba 
em sắm vai thể hiện 

GV: Chọn hai HS đóng vai hai anh công 
an. 


Yêu cầu: - Giải thích cho ông 
Tá về quyền và trách nhiệm bắt 
kẻ phạm tội... 

- Cử một anh ở lại theo dõi bên 
ngoài, một anh xin lệnh khám 
nhà. 


1 HS đóng vai ông chủ nhà có tên là Tá. 

HS thể hiện tiểu phẩm của mình. 

GV cho HS cả lóp trao đổi, nhận xét về kết 
quả diễn xuất và nội dung của tiểu phẩm. 
GV nhận xét và kết luận. 


GV kết luận toàn bài. 

- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản 
của công dân đối với chỗ ở. 

- Công dân có quyền được các cơ quan Nhà nước và mọi người tôn trọng 
chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ của người khác nếu không được người đó 
đồng ý. 


143 




- Hiểu được vãh đề này, chúng ta phải có ý thức chấp hành pháp luật. Tôn 
trọng quyền chỗ ở của người khác. Đồng thời phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình 
và phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở của người khác. 

- HS chúng ta cố gắng thực hiện tốt quy định, pháp luật. Tham gia với tinh 
thần tự giác, có trách nhiệm, làm việc theo sức của mình, đóng góp cho xã hội 
sự bình yên hạnh phúc. 

5. Dạn dò 

- Làm bài tập còn lại, phần đ. 

- Đọc trước bài 18. 

Tu liệu tham khảo: 

1. Hiến pháp 1992, Điều 73. 

2. Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1999.-Điều 124. 

3. Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


144 



Bài 18 (1 tiết) 

QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN 
VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an 
toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được quy 
định trong Hiến pháp của Nhà nước ta. 

2. Kĩ nãng 

• HS có ý thức và trách nhiệm đối với việc thực hiện quyền được đảm 
bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 

3. Thái độ 

• Phân biệt dược đâu là những hành vi vi phạm pháp luật và đâu là 
những hành vi thể hiện việc thực hiện tốt quyền được bảo đảm an toàn 
và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. Biết phê phán, tố cáo những ai 
làm trái pháp luật, xâm phạm bí mật và an toàn thư tín, điện thoại, 
điện tín. 

B. PHƯƠNG PHÁP 

• Phân tích và xử lý tình huống. 

• Thảo luận lóp, thảo luận nhóm. 

• Tổ chức trò chơi sắm vai. 


c. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Hiến pháp 1992 (Điều 73). 


145 



• Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1999 (Điều 
125). 

• Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa XHCN Việt nam năm 
1988 (Điều 115-119). 

• Giấy khổ to, bút dạ. 

• Các tình huống về đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LÓP 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

1. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? Nêu một vài 
hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân. 

2. Em sẽ làm gì trong trường hợp sau: 

- Đến nhà bạn mượn truyện, nhưng không có ai ở nhà. 

- Quần áo của nhà em phoi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. 
Em muốn sang lấy về nhưng bên đó không có ai ở nhà. 

3. Bài mói 

Giới thiệu bài: 

• GV ra tình huống cho học sinh tranh luận "Nếu nhặt được thư của bạn, 
em sẽ làm gì?". 

• Sau khi HS đưa ra ý kiến, GV nhận xét ý kiến đúng, sai. 

• GV: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện 
tín là một trong những quyền co bản của công dân và được quy định 
trong Hiến pháp của Nhà nước ta. Vậy quyền được bảo đảm an toàn và 
bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài học 
ngày hôm nay. 

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt 

Hoạt động 1: 

THẢO LUẬN, PHÂN TÍCH TÌNH HUốNG 

* Cách thực hiện: 1 . Tình huống 

GV: Cho HS đọc tình huống trong SGK. (SGK - Trang 49) 


146 






HS: Đọc tình huống. 

GV: Nêu câu hỏi cho HS thảo luận. 

1. Theo em, Phượng có thể đọc thư gửi 
Hiền mà không cần sự đồng ý của 
Hiền không? Vì sao? 

2. Em có đồng ý với giải pháp của 
Phượng là đọc xong thư, dán lại rồi 
mới đưa cho Hiền không? 

3. Nếu là Loan em sẽ làm thế nào? 


HS: Trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến. 
GV: Ghi nhanh ý kiến của HS lên bảng. 
HS: Nhận xét, bổ sung ý kiến. 

GV: Nhận xét, chốt lại ý cơ bản. 


a. Phượng không được đọc thư 
của Hiền, vì đó không phải 
là thư gửi cho Phượng. Dù 
Hiền là hạn thân, nhưng nếu 
không được sự đồng ý của 
Hiền thì không được đọc. 

h. Giải pháp của Phượng là đọc 
xong thư dán lại rồi mới đưa 
cho Hiền là không chấp 
nhận được. Bởi vì làm như 
vậy là lừa dối hạn, là vi 
phạm quyền được hảo đảm 
an toàn và hí mật thư tín, 
điện thoại, diện tín. 

c) Nếu là Loan em nên: 

- Giải thích để Phượng hiểu 
không được đọc thư của bạn 
khi chưa được bạn đồng ý. 

- Nếu cổ tình đọc là vi phạm 
quyền được đảm hảo an toàn 
và bí mật thư tín, điện thoại, 
điện tín. 


147 



GV: Giới thiệu Điều 73 - Hiến pháp 1992 
(Có thể viết sẵn trên giấy khổ to treo 
lên bảng). 

HS: Đọc nội dung điều 73. 

* Điều 73 - Hiến pháp 1992. 

"... Thư tín, điện thoại, điện tín 
của công dân được hảo đảm 
an toàn và bí mật. 

... Việc bóc mở, kiểm soát, thu 
giữ thư tín, điện của công 
dân phái do người có thẩm 
quyền tiến hành theo quy 
định của pháp luật. 

Hoạt động 2 

THẢO LUẬN NHÓM, TÌM HlỂư NỘI DUNG BÀI HỌC 

* Mục tiêu: 2. Nội dung bài học 

Học sinh nắm vững được nội dung cơ 
bản của quyền được bảo đảm an toàn 
và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

* Cách tiến hành: 

GV: Yêu cầu HS đọc điều 125 Bộ luật 
Hình sự 1999 (SGK - trang 50). 

- GV: Yêu cầu HS tự đọc nội dung bài 
học SGK - tr.49. 

HS: Tự đọc. 

GV: Chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các 
nhóm thảo luận theo câu hỏi sau (mỗi 
nhóm một câu theo thứ tự). 

1. Quyền được bảo đảm an toàn và bí 
mật thư tín, điện thoại, điện tín của 
công dân là thế nào? 

2. Theo em những hành vi như thế nào là 
vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và 
an toàn thu tín, điện thoại, điện tín? 


148 





3. Người vi phạm pháp luật về an toàn và 
bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ 
bị pháp luật xử lí như thế nào? 

4. Nếu thấy bạn nghe trộm điện thoại của 
người khác em sẽ làm gì? 

HS: Thảo luận, ghi kết quả thảo luận ra 
giấy. 


- Đại diện các nhóm lên trình bày. 

- HS: Trao đổi, nhận xét, bổ sung. 

GV: Nhận xét phần trình bày của các 

nhóm và kết luận. 


GV: Yêu cầu HS đọc lại nội dung bài học 
SGK. 


1. Câu 1 (nhóm ỉ): SGK - phần 
b (tr.50). 

2. Câu 2 (nhóm 2): Hành vi vi 
phạm: có thể là: 

- Đọc trộm thư của người khác. 

- Thu giữ thư tín, điện tín của 

người khác. 

- Nghe trộm điện thoại của 
người khác. 

- Đọc thư của người khác rồi đi 

nói lại cho mọi người biết. 

3. Câu 3: Tham khảo Bộ luật 
Hình sự, điều 125. 

4. Câu 4: 

- Nhắc nhở bạn không được 
hành động như vậy. 

- Phân tích để bạn thấy đấy là 

hành vi vi phạm pháp luật. 

- Nếu bạn vẫn không nghe có 

thể nhờ thầy giáo, cô giáo 
hoặc gia đình cùng phân 
tích để bạn hiểu ra. 


HS: Đọc nội dung bài học. 


149 



Hoạt động 3 

LUYỆN TẬP BẰNG HỆ THốNG BÀI TẬP 
GV: Nêu yêu cầu của bài tập. 3. Bài tập 

Bài tập 1 

Em phải làm gì khi gặp những trường họp 
sau: 

a. Nhặt được thư của người khác. 

b. Bô' mẹ em, hoặc anh chị xem thư của em 
mà không hỏi ý kiến em. 

c. Khi hổ mẹ đi vắng, làm thế nào để khỏi 
thất lạc thư, điện háo. 

d. Nếu bô'mẹ hoặc anh chị đọc nhật kí của em 
thì em sẽ làm gì? 

GV: Yêu cầu HS ghi cách ứng xử của 
mình ra giấy nháp hoặc vào vở. 

- Tổ 1 - 2: thực hiện câu hỏi a, b. 

- Tổ 3 - 4: Thực hiện câu hỏi c, d. 

GV: Gọi HS trình bày ý kiến của mình. 

HS: Trao đổi ý kiến. 

GV: Nhận xét, bổ sung, cho điểm những 
trường hợp có cách ứng xử đúng đắn 
nhất. 

4. Củng cố 

Hoạt động 4 

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG, KHẮC SÂU KIÊN THỨC 
GV: Nêu câu hỏi: (Nội dung phần bài học) 

1) Thế nào là quyền được bảo đảm an toàn 
và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín của 
công dân? 

2) Trả lời nhanh các tình huống sau bằng 

cách đánh dấu đúng (Đ) - sai (S) vào [_j 

tưong ứng : 


150 




- Minh đọc trộm thư của Hà Cj 

- Mai nghe điện thoại của Đông Ị " 

- Nhặt được thư của bạn trong lớp [ J 

đem trả lại ĩ I 

- Phê bình bạn An bóc thư của người 

khác. □ 

GV kết luận toàn bài. 


Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là một 
trong những quyền co bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của 
Nhà nước ta. 

Tuổi trẻ chúng ta cần phải biết tôn trọng người khác. Không tự ý bóc thư, đọc 
thư của người khác, tôn trọng đời tư của cá nhân. Biết làm việc tốt, tránh xa 
những việc làm xấu. Biết tôn trọng cuộc sống riêng tư của bạn bè, người thân. 

Xác định tính tự giác, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và toàn xã 
hội, làm nhiều việc tốt cho bản thân. Động viên quan tâm đến HS trong lớp và 
bạn bè. Thực hiện tốt quy định của pháp luật. 

5. Dạn dò 

- Học thuộc phần Nội dung bài học. 

- Chuẩn bị bài thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phưong (tệ nạn 
xã hội). 

Tu liệu tham khảo: 

• Hiến pháp 1992. 

• Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1999. 

• Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1988. 


151 



MUC LUC 


T rang 

LỜI NÓI ĐẦU .3 

Bài 1 (1 tiết) Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.5 

Bài 2 (2 tiết) Siêng năng, kiên trì.12 

Bài 3 (1 tiết) Tiết kiệm.22 

Bài 4(1 tiết) Lễ độ.29 

Bài 5 (ỉ tiết) Tôn trọng kỉ luật.37 

Bài 6(1 tiết) Biết ơn.45 

Bài 7 (7 tiết) Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.54 

Bài 8 (7 tiết) Sống chan hoà với mọi người.60 

Bài 9 (7 tiết) Lịch sự, tế nhị.66 

Bài 10 (2 tiết) Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể 

và trong hoạt động xã hội.72 

Bài 11 (2 tiết) Mục đích học tập của học sinh.80 

Bài 12 (2 tiết) Công ước Liên hợp quốc về Quyển trẻ em.89 

Bài 13 (2 tiết) Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... 100 

Bài 14 (2 tiết) Thực hiện trật tự an toàn giao thông.110 

Bài 15 (2 tiết) Quyển và nghĩa vụ học tập.120 

Bài 16 (2 tiết) Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.129 

Bài 17 (1 tiết) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.137 

Bài 18 (1 tiết) Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín.145 


152 





















